Tỳ Kheo Silacara 



• • 



BỐN NƠI ĐỘNG TÂM 

Õ^ứtt.ũiư,^ư0ềỷ^úờ 

^ũuhỹ. i^eêpũ 4. ITTK OF THE. BUDDHA 

Sịị- Bhỉkkhu Sĩlacãra 


cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT 

Wà 


BỐN NƠI ĐỘNG TÂM 

QuẰ I^ức <Ị^ếfv 




êâ- ẽề-ù (mŨ cìưiỷ cỉua^ ^^Ảư 

Sabbe saốkhãra aniccã, 
Appamãdena sampãdetha. 

Tất cả các pháp hữu vi đều vô thuờng. 
Hãy tinh tấn tìm cầu giải thoát! 














Bhikkhu Silacara 



/ 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT 


(Mứỷríỹ cMĩi-: Hòa thượng Kim Triệu Khippapanno 
Ẽ)ịcÁ ứiuM: Thitasĩla Thùy Khanh 
(Mệa. (âĩiÁ : Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện 
Ặẵĩt.: Thích Ca Thiền Viện 



Tranh hìa trưâc 

Đêm Thái Tử Siddhattha ròi bỏ hoàng cung 
(Việt Đặng nhuận eắc tranh u 3a Kyỉ) 

Tranh hìa sau 

Ngày Đức Phật Gotama v'ê thăm Ca Tỳ La vệ 
(tranh u 3a Ky!) 


Hình ảnh 0^»!. 

Phạm Pim Khánh (1996) * Bùi Thúy Chi (2010) 

Tranh minh hoạ 
UBaKyi "ViẹtOạng 

Đánh mấy 

Trần oức cường * Phan cẩm Thúy 

Thơng tin - Tài chánh 
Thanh Hồng * Thanh Hà * Phạm Hạnh * Nguyên Hạnh 
Hương Nguyễn * Liên Phan * Medhika Liên 

Trình hày 

Nguyên Khiêm * Thùy Khanh 

In lần thứ nhất 
Mùa Vu Lan 2006 


In lần thứ hai 
Mùa Kathina 2013 



Lời Tựa 
Lời Giói Thiệu 
Lời Ngưòd Dịch 

Sơ Lược Tiểu Sử Tỳ Kheo Sĩlacãra 
Cuộc Đời Đức Phật 

Chương 1 — Đản Sanh — tr. 1 
Chương 2 - Tuổi Thơ - tr.l3 
Chương 3 - Thời Niên Thiếu - tr.19 
Chương 4 - Xuất Gia -tr.39 
Chương 5 - Lòng Bi Man - tr. 71 
Chương 6 — Những Nô Lực Đầu Tiên — tr.85 
Chương 7 — Thành Đạo — tr.ioi 
Chương 8 - Truyền Bá Giáo Pháp -tr.l21 
Chương 9-Le Bái Sáu Phương - tr. 143 
Chương 10 — Xá Lợi Phất & Mục Kiền Liên — tr. 151 
Chương 11 — Thành Ca Tỳ La Vệ — tr.l63 
Chương 12- Đời Song Thường Nhật - tr. 173 
Chương 13 — Di Mâu Kiều Đàm — tr.l85 
Chương 14 - Phép Mầu - tr. 197 
Chương 15 - Pháp Bảo - tr.209 
Chương 16- Tâm Từ Của Đức Phật - tr.229 
Chương 17 — Đề Bà Đạt Ta - tr.241 
Chương 18 - Đại Niết Bàn - tr.255 
Hình Ảnh - Bốn Noi Động Tâm - tr. 277 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * i 


ưjiTựA 




yác phẩm Cuộc đời Đức Phật do Tỳ 
kheo Sĩlacãra đặc biệt viết cho thế hệ 


trẻ tuổi Âu Mỳ bắt đầu tìm hiểu Phật giáo 
nhung đồng thời cũng nhằm củng cố niềm tin 
của lớp phật tử thuần thành và sách tấn mạnh 
mẽ mọi nguời noi guong Đức Bổn Su kiên trì 
tu tập giải thoát và phục vụ chúng sanh. 


Cuộc đời Đức Phật trải dài tám muoi năm 
mà hon một nửa phần là công cuộc truyền bá 
giáo pháp trên đất nuớc Ấn độ, tất cả đều luu 
lại chứng tích rõ ràng truớc mắt những ai có 
duyên lành chiêm bái. Những di tích lịch sử 
này đánh dấu đầy đủ các giai đoạn của một 
phàm nhân chuyển qua thánh nhân, một cuộc 
đời hoằng pháp phi thuờng của một Bậc Giác 
Ngộ đã tìm ra Chân Lý Giải Thoát vẫn còn 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * ii 


lưu truyền trọn vẹn và trung thực đến ngày 
nay. 

Sư được phước duyên sống mười bảy năm 
trên xứ Ân nên đức tin và lòng tri ân Đức 
Bổn Sư luôn luôn là động cơ cao quý và 
mạ nh mẽ nhất cho suốt cuộc đời tu học và 
hành đạo. Sư luôn mong ước, khuyến khích 
và hướng dẫn các phật tử Việt nam đến viếng 
thăm quê hương Đức Phật. Trong kinh Đại 
Niết Bàn, Đức Phật dạy: “Có bốn nơi mà 
người tâm đạo thuần thành nên đến chiêm 
bái. Đến khi lâm chung, tâm người ấy sẽ rất 
hoan hỷ khi nhớ lại các cảnh ấy và sẽ được 
sanh vào cõi an vui.” 

Tác phẩm Cuộc Đời Đức Phật ngắn gọn, 
cô đọng, bao quát trọn vẹn các đặc điểm 
chính, cho nên Sư vô cùng hoan hỷ khi được 
ban Tu thư Như Lai Thiền Viện chấp nhận để 
Thích Ca Thiền Viện ấn tống lại dịch phẩm 
này. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * iii 


Sách tái bản sẽ được thêm nhiều hình ảnh 
hiện tại về các thắng tích có liên quan đến 
bốn giai đoạn chính trong cuộc đời Đức Phật, 
được thu qua ống kính của phật tử trong đoàn 
hành hưong Ân độ năm 1996 và 2010. 

Mong rằng nhờ cốt truyện xưa lồng vào 
hình ảnh mới này mà các thiện tín chưa có 
thuận duyên chiêm bái Phật tích cũng được 
tăng trưởng đức tin và nỗ lực tu học giáo 
pháp vi diệu của đức Thế Tôn. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


Mùa Kathina 2013 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * V 


tói GIỚI THỆU 


<^ổiỉv CyC Q^Ảu ^^ỳỉẢu oổu; C^ẦAa- QJậỉv 


/^uộc đời Đức Phật luôn là đề tài phong 
^ phú, là nguồn cảm hứng bất tận trong mọi 
lãnh vực văn hóa nghệ thuật trên suốt quãng 
dài của lịch sử Phật Giáo. 

Vào đầu thế kỷ hai muơi, Tỳ Kheo 
Sĩlacãra đã vận dụng kiến thức và kinh 
nghiệm hoằng pháp của mình vào tác phẩm 
A Young People ’s Lỉfe of The Buddha nhằm 
giới thiệu giáo lý căn bản cho lớp nguời trẻ 
Tây Phuơng đang bắt đầu tìm hiểu Phật Giáo. 

Tỳ Kheo Sĩlacãra nguời Tô Cách Lan, 
xuất gia tại Miến Điện, đã cống hiến gần trọn 
đời nguời cho đạo pháp tại nhiều đất nuớc 
Phật Giáo Á Châu. Cuộc Đời Đức Phật đuợc 
ngài kể lại bằng những sự kiện xác thực, cụ 
thể và tiêu biểu dựa vào lời dạy của Đức Bổn 
Su đuợc ghi lại trong kinh điển, cốt truyện 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * vi 


tuy đơn giản, ngắn gọn nhưng không kém 
phần sinh động và truyền cảm nhằm nêu cao 
hai đặc điểm nổi bật nhất của Đạo Phật là “tu 
tập giải thoát” và “phục vụ chúng sinh”. 

Cả hai mặt luân lý giản dị và giáo lý thâm 
diệu của Phật Pháp đều được đan kết thật hài 
hòa và rõ nét vào từng giai đoạn chính của 
cuộc đời Đức Phật như đản sanh, thời niên 
thiếu, xuất gia, thành đạo, hoằng pháp, nhập 
Niết Bàn. Các phẩm tính cao quý của Ngài 
như Bi, Trí, Dũng cũng được trải rộng trên 
nhiều sự tích lý thú và điển hình. 

Đặc biệt các chương sách Cuộc Đời Đức 
Phật được minh họa bằng các tranh vẽ của 
họa sĩ kiêm học giả nghệ thuật tài danh u Ba 
Kyi, nổi tiếng về cách phối hợp hai đường nét 
hội họa truyền thống và hiện đại. Ngoài ra, 
bản Việt dịch của đạo hữu Thùy Khanh nhẹ 
nhàng, trong sáng đem lại nhiều hứng thú cho 
người đọc. 

Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện hy vọng 
dịch phẩm này sẽ mang lại niềm hứng khởi 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * vii 


cho những ai bắt đầu tìm hiểu Phật Pháp cũng 
như giúp cho Phật tử thuần thành càng tăng 
trưởng đức tin, vững bước tu tập, noi gương 
Đức Bổn Sư sống cuộc đời thanh cao và hữu 
ích. 

Như Lai Thiền Viện xin chân thành cảm 
niệm công đức của: 

o Đạo hữu Thùy Khanh đã bỏ công sức 
cũng như thời giờ phiên dịch và cho 
phép thiền viện ấn tống sách Cuộc Đời 
Đức Phật để phổ biến đến Phật tử Việt 
Nam khắp nơi trên thế giới. 

o Chư tăng TBSA ở Half Moon Bay đã ân 
cần cho phép thiền viện sử dụng các 
họa phẩm của u Ba Kyi từ tập The 
Illustrated Hỉstory of Buddhỉsm. 

o Họa sĩ trẻ tuổi Đặng Quốc Việt đã nhiệt 
tình cống hiến tranh bìa sách và phụ bản 
tranh “Tuổi thơ”. 

o Đạo hữu Nguyễn Tấn Hóa giúp đánh 
máy và vi tính. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * viii 


o Anh chị Trần Quang Papyms đóng góp 
phần thiết kế và kỳ thuật. 

o Đạo hữu Trần Minh Lợi đã hoan hỷ 
đảm nhiệm phần liên lạc. 

Thiền viện cũng xin đa tạ nhiệt tâm hỗ trợ 
của tất cả các Phật tử và thiền sinh xa gần 
trong các chuơng trình thực hiện ấn tống 
Cuộc Đời Đức Phật. Cầu mong pháp thí cao 
thuợng này của quý vị sẽ mang hạnh phúc an 
lành đến cho những nguời thân và sẽ là duyên 
lành trên buớc đuờng tu tập giải thoát của 
quý vị. 

Thiền viện hân hạnh giới thiệu sách Cuộc 
Đời Đức Phật đến tất cả Phật tử và thiền sinh. 

Trong Tâm Từ, 


Mùa Vu Lan 2006 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * ix 


LỜINGƯỜIDỊCH 

lừdi tròn sáu năm, từ ngày chúng tôi được 
^ gợi ý phiên dịch cuốn sách này cho đến 
khi hoàn thành dịch bản. Sáu năm đầy 
chướng ngại thân tâm nên công việc cứ dở 
dang trì trệ, có khi tạm ngưng đến đôi ba 
năm. Song trong nghịch cảnh mà thuận duyên 
ẩn mình. Chính những năm dài trăn trở đó đã 
giúp cho những bài học đạo và đời đã đọc 
qua hay nghe qua bao nhiêu lần mới thực sự 
đi vào tâm khảm. 

Trong những bài học đó, có lẽ lòng tri ân 
là quý giá nhất. 

Biết bao nhiêu lần khi đang ngồi dịch, 
lòng cảm kích ân đức của Đức Bổn Sư bỗng 
dâng lên dào dạt trong tâm, không sao ngăn 
được dòng nước mắt hoan hỷ. Và cũng bao 
nhiêu lần lòng ngập tràn ân phước, buông viết 
đến bên bàn thờ, đảnh lễ, thắp nén hưong 
cúng dường lên Đức Phật Đấng Cha Lành 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * X 


muôn vạn kiếp - và... đảnh lễ, thắp nén 
hương tưởng nhớ đến Sư Dhammika người 
cha lành trong kiếp sống này. Sư khi còn sanh 
tiền cũng như khi xác thân đã thành tro bụi 
luôn là nguồn động viên tinh thần suốt sáu 
năm dưỡng nuôi dịch bản này. 

Thành kính tri ân Sư u Jatila đã khai tâm 
cho con, và từ đó mà con tìm được ánh sáng 
và nỗ lực hoàn tất những chương dịch cuối 
cùng, sau khóa thiền mùa đông 2005. 

Chân thành cảm tạ Đạo Hữu Trần Nguyên 
Diệu Thu, Đạo Hữu Trần Minh Lợi, Đạo Hữu 
Phạm Phú Luyện và Mẹ, đã gợi ý và không 
ngừng khuyến khích hỗ trợ bao năm qua. 

Chân thành cảm ơn các thiền sinh trẻ của 
Như Lai Thiền Viện đã tặng một cứu cánh 
tươi đẹp, một niềm cảm hứng thật trong sáng 
giúp chúng tôi kiên trì thực hiện bản dịch 
này. 

Trong Tâm Từ, 

Mùa Vu Lan 2006 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * xi 



Tỳ Kheo 

SĨLACÃRA 

1871 -1950 



ỳ kheo Silacara, thế danh J. F. 
McKechnie, là người Tô Cách Lan, 


sinh trưởng tại Hull, Yorkshire ngày 22 tháng 


10 năm 1871, con của Bà Caroline Mavis và 


Sir Charles Santley, một ca sĩ hát giọng nam 
trung nổi tiếng. Sau khi học xong cho đến 
năm 21 tuổi, ông theo tập sự kinh doanh tại 
một xưởng may y phục rồi di cư sang Hoa 
Kỳ làm việc trong bốn năm cho một nông 
trại. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * xii 


Vào đầu thế kỷ hai mươi, McKechnie đến 
Miến Điện do tình cờ đọc được trong một thư 
viện các bài về Phật Giáo của tạp chí 
Buddhỉsm: An Illustrated Revỉew. Trong tờ 
tạp chí này, vị Chủ Bút Tỳ Kheo Ãnanda 
Metteyya, thế danh là Alan Bennett, đăng 
kiếm một người có khả năng văn học để phụ 
tá Sư trong việc biên tập ở Rangoon. 
McKechnie cộng sự với vị Sư người Anh 
này cho đến khi tạp chí đình bản. Sau đó ông 
dạy học một năm cho một trường Nam Phật 
Tử của Bà Hlã Oung trước khi xuất gia. 

Năm 1906, vào tuổi ba mươi lăm, ông thọ 
Sa di giới với Đại Sư Nyanatiloka Mahãthera. 
Sau đó ông tu học tại tu viện Kyun Daw 
Gone Kyaung, Ngưỡng Quang, Miến Điện. 
Cùng năm 1906, ông thọ Tỳ kheo giới với 
Đại Sư u Kamãra Maha Thera và được chấp 
thuận cho gia nhập Tăng đoàn với pháp hiệu 
Sĩlacãra (Giới Hành). Tỳ Kheo Sĩlacãra làm 
việc cật lực không ngừng nghỉ, viết sách báo, 
giảng Pháp, du hóa khắp nơi. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * xiii 


CÓ một lần Sư đến tận Sikkim làm Phật 
Sự theo lời mời của Hội Truyền Giáo 
Mahãrãja. Tuy nhiên, lần hoằng pháp này 
không đem lại được lợi lạc nào do chủ kiến 
cực đoan của các vị Sư Lạt Ma. Họ cho rằng 
Phật Giáo chân truyền sẽ bị suy vong nếu 
giao vào tay người nông dân dốt nát. 

Vào cuối năm 1925, sức khỏe Sư xuống 
dốc trầm trọng với những chứng nan y suyển 
và tim mạch. Vì vậy, theo lời khuyên của Bác 
Sĩ p. Dahlke, một Phật tử người Đức, Sư phải 
xả y và trở về Anh. Nơi đây, ông làm việc 
cho Anãgãrika Dhammapãla tại chi nhánh 
Mahabodhi Society, giảng Pháp và biên tập 
cuốn Britỉsh Buddhỉst. 

Năm 1932 sức khỏe ông lại bị suy thoái 
lần nữa. ông rời Luân Đôn và đến cư ngụ tại 
Suưey. Với tình trạng đau yếu như vậy, ông 
vẫn làm việc không ngừng nghỉ, tiếp tục viết 
cho các tạp chí Phật Giáo ở địa phương cũng 
như ở Tích Lan, Miến Điện, Đức... 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * xiv 


Trong thế chiến thứ hai, căn hộ nhỏ nơi 
ông ẩn cư phải bị bán đi. ông đến trú ngụ tại 
chung cư của người cao niên do chánh phủ 
cấp dưỡng. Nơi đây trong an nhiên tự tại, ông 
tiếp tục sống đời khổ hạnh của một vị tu sĩ 
Phật giáo cho đến ngày nhắm mắt lìa đời năm 
1950. 

Những tác phẩm Phật giáo được biết đến 
nhiều nhất của ông là Lời Phật Dạy (The 
Word ofthe Buddha), Tứ Diệu Đế (The Four 
Noble Truth), Bát Chánh Đạo (The Noble 
Eỉghtýold Path), Nghiệp (Kamma), Liên Hoa 
Khai (Lotus Blossoms), Phật giáo và Khoa 
học (Buddhỉsm and Science), Cuộc Đời Đức 
Phật - Viết Cho Giới Trẻ (A Young People’s 
Lỉfe ofthe Buddha). 

Trong những thập niên đầu của thế kỷ hai 
mươi, các độc giả Tích Lan của tờ Buddhist 
Chronỉcle do ông Patrick de Silva Kularatne, 
Hiệu trưởng trường Ãnanda College, 
Columbo sáng lập, đã được sách tấn, động 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * XV 


viên tinh thần rất mạnh mẽ bởi những tác 
phẩm, tài liệu giá trị mà Tỳ Kheo Sĩlacãra đã 
thường xuyên năng nỗ cống hiến. 

Tỳ Kheo Sĩlacãra còn tham gia biên soạn 
nhiều bài báo cho tạp chí Buddhỉst Annual of 
Ceylon rất phổ thông do công ty Messrs w. 
E. Bastain & Co of Colombo xuất bản đã 
được đón nhận nồng nhiệt bất cứ nơi nào trên 
thế giới mà văn hóa Đông Phương được 
ngưỡng mộ. Cũng do nhà xuất bản này, Tỳ 
Kheo Sĩlacãra đã đặc biệt cống hiến cuốn 
Cuộc Đời Đức Phật - Viết Cho Giới Trẻ (A 
Young People ’s Life of The Buddha), một tác 
phẩm được trân trọng đón nhận và phổ biến 
rộng rãi khắp thế giới qua bao thập niên cho 
đến ngày nay. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * xvi 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 


Namo Tassa 
Bhagavato Arahato 
Sammãsambuddhassa 


Con đem hết lòng thành kính 
đảnh lễ Đức Thế Tôn 
Bậc A La Hán cao thượng 
Đấng Chánh Biến Tri 





cuộc ĐÒI ĐỨC PHẬT 






cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 2 


^ /ơn hai ngàn năm trăm năm trước, trên 
vùng biên giới giữa xứ Nepal và bắc 
phận ngoại ô Oudh và North Bihar, có một số 
chủng tộc khác nhau tụ tập sinh sống thành 
những vương quốc nhỏ dưới quyền cai trị của 
các vị vua gọi là Rãjã. 


Trong số những đất nước nhỏ bé này có 
một vương quốc nằm gần miền Bắc của một 
thành phố ngày nay có tên Gorakhpore, thuộc 
bắc mạn sông Rapti, là nơi cư ngụ của chủng 
tộc Sãkya (Thích Ca) dưới sự cai trị của vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn). Gia đình vua 
Suddhodana thuộc dòng dõi Gotama (Cồ 
Đàm), nên tên họ của ngài là Suddhodana 
Gotama. Kinh đô của vương quốc đặt tại 
thành Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ). 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 3 


Vợ quốc vương Suddhodana là hoàng hậu 
Mahãmãyã (Ma Da). Sau một thời gian chung 
sống hạnh phúc bên quân vương, Hoàng hậu 
biết mình đã thọ thai. Gần đến ngày sinh nở, 
hoàng hậu xin phép được về thăm quê hương 
mình, thành phố Devadaha, ở cách kinh thành 
không xa. Vua Suddhodana hoan hỉ chấp 
thuận nguyện vọng của Bà. Ngài truyền lệnh 
cho quân lính chuẩn bị thật chu đáo để 
chuyến hồi hương của Hoàng hậu được đầy 
đủ tiện nghi và thoải mái. 

Giữa hai thành Kapilavatthu và Devadaha 
có một khu lâm viên tươi tốt xinh đẹp gọi là 
Lumbini (Lâm Tỳ Ni). Dân chúng hai nơi 
thường đến viếng vào mùa hè nóng bức để 
hưởng bóng mát của cây sal (còn được gọi là 
cây sa la hay vô ưu) xum xuê khắp lâm viên. 
Lúc bấy giờ là tháng năm, hoa sal nở rộ thắm 
tươi. Thấp thoáng giữa những tàng cây xanh 
mơn mởn có muôn chim hót líu lo thánh thót. 
Trên thảm hoa bát ngát từng đàn ong nhộn 
nhịp lượn bay tìm mật ngọt. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 4 


Trên đường đến Devadaha tiết trời nóng 
bức. Khi kiệu Hoàng hậu đi ngang khu lâm 
viên xanh tươi này, Hoàng hậu muốn dừng lại 
để nghỉ ngơi dưới bóng những cây sal mát 
rượi. Nhưng không bao lâu, khi đang tản bộ 
và thưởng ngoạn bao nhiêu hình ảnh và âm 
thanh tuyệt vời trong lâm viên, Hoàng hậu 
bỗng nhiên cảm nhận được phút lâm bồn đã 
đến. Chỉ trong giây lát, trong vườn Lumbini, 
dưới bóng mát cây sal, giữa muôn chim, ong 
mật và ngàn hoa, Hoàng hậu hạ sanh một bé 
trai. 

Nơi lâm viên Lumbini tọa lạc ngàn xưa 
đến nay vẫn còn chứng tích. Đó là nhờ công 
đức của vua Asoka (A Dục), vị vua từng cai 
trị một vùng lãnh thổ rất lớn của xứ Ấn Độ 
khoảng ba bốn trăm năm sau triều đại của 
Vua Suddhodana. Ngài đã cho dựng một cây 
trụ cao để đánh dấu nơi đản sanh người con 
trai của vua Suddhodana và hoàng hậu 
Mahãmãyã của kinh thành Kapilavatthu. Trên 
cây trụ này, Ngài cho khắc sâu những dòng 
chữ - đến nay vẫn còn đọc được - giải thích 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 5 


rằng Ngài đã dựng cây trụ nơi đây để người 
sau được biết nơi xảy ra biến cố trọng đại. 

Dù đã qua hơn hai ngàn năm từ ngày vua 
Asoka cho dựng lên cho đến ngày hôm nay, 
cây trụ lịch sử vẫn còn đứng nơi vua Asoka 
đặt xuống xưa kia, với đầy đủ bút tích cho 
người sau chiêm ngưỡng. Và từ đó mỗi ngày 
biết bao nhiêu khách hà nh hương đã đến nơi 
đây chiêm bái thánh tích này. 

Trên những dãy núi đồi ở ngoại thành 
Kapilavatthu có rất nhiều đạo sĩ cư ngụ, trong 
đó có Asita (A Tư Đà), một vị trưởng lão đạo 
sĩ hiền đức mà ai ai nơi thành Kapilavatthu 
cũng đều cảm mến và kính trọng. Vua 
Suddhodana đặc biệt yêu quý và luôn tỏ lòng 
tôn kính đến Đạo sĩ. 

Khi nghe tin người bạn hiền vương giả 
của mình vừa có đứa con trai, vị trưởng lão 
đạo sĩ xuống núi, vào kinh thành viếng thăm 
đứa bé sơ sanh. Khi ông đến, nhà vua bồng 
Thái tử cung kính dâng lên đạo sĩ, và xin ngài 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 6 


chúc phúc cho đứa con. Nhưng vị đạo sĩ nói 
rằng: 

- Không, tâu Hoàng thượng, người phải 
cúi đầu đảnh lễ không phải là con trai 
của Ngài mà chính là thần. Bởi thần đã 
thấy được con trai của Ngài không phải 
là một đứa bé tầm thường. Thần thấy 
trước được rằng, khi trưởng thành, 
Người sẽ trở thành một vị tôn sư vĩ đại. 
Phải, thần tin là Người sẽ trở thành vị 
tôn sư vĩ đại nhất mà thế gian này chưa 
từng được thấy qua. 

Nói xong, vị đạo sĩ ngồi yên lặng mỉm 
cười, khuôn mặt tưoi vui rạng rõ. Rồi đột 
nhiên đôi mắt ông nhòa lệ và ông bắt đầu 
khóc. Vua ngạc nhiên hoảng hốt hỏi: 

- Sao vậy? Khanh ra sao rồi? Khanh vừa 
mới vui cười không bao lâu rồi lại roi lệ 
khóc. Có chuyện gì chẳng lành không? 
Phải chăng khanh đoán trước được có 
những ma chướng sẽ xảy đến cho con 
trai của trẫm? 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 7 


Vị đạo sĩ cất tiếng: 

- Không, không đâu Hoàng Thượng. Xin 
Ngài đừng sợ. Không một ma chướng 
nào có thể đến gần con trai của Ngài. 
Danh hiệu của Người là Thành Đạt và 
Người sẽ được mọi thành đạt. 

Vua lại hỏi: 

- Vậy thì vì sao khanh lại khóc? 

Vị đạo sĩ trả lời: 

- Thần khóc vì thần nghĩ rằng thần nay đã 
quá già, sắp đến lúc thân hoại mệnh 
chung, thần sẽ không sống để thấy được 
ngày con trai của Hoàng thượng trở 
thành vị tôn sư vĩ đại nhất đó. Hoàng 
thượng sẽ sống và thấy được cái ngày 
phúc lạc đó, và còn rất nhiều người 
khác nữa, chỉ có thần bất hạnh không đủ 
phước lành sống đến ngày đó để chứng 
kiến. Tâu Hoàng thượng, vì vậy thần 
không cầm được nước mắt. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 8 


Nói xong những lời này, vị đạo trưởng rời 
ghế đứng dậy, cung kính chấp tay đảnh lễ đứa 
bé. 

Quốc vương Suddhodana vô cùng kinh 
ngạc trước những lời giải bày của vị lão đạo 
sĩ cũng như cảnh tượng vị đạo sĩ nghiêng đầu 
với mái tóc bạc phơ thành kính đảnh lễ đứa 
bé sơ sanh. Ngài bỗng cảm thấy như có một 
sự thôi thúc phải hành động cung kính như vị 
đạo sĩ. Ngài liền chấp tay cúi đầu đảnh lễ bày 
tỏ lòng tôn kính đến đứa con trai của chính 
mình. 

ở Ấn Độ vào thời này, có tục lệ khi một 
đứa bé trai chào đời, người ta cho mời các 
bậc trí giả tề tựu, và đến ngày thứ năm sau 
khi chào đời, đứa bé được gội đầu và đặt tên 
do các vị này chọn. Tục lệ này cũng được cử 
hành cho con trai vua Suddhodana. 

Tên được chọn cho Thái tử là Siddhattha, 
có nghĩa là sự thành tựu mỹ mãn, hay một 
người được thành tựu mỹ mãn trong bất cứ 
lãnh vực nào. Chọn tên như vậy là vì các vị 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 9 


này tiên đoán rằng Thái tử sẽ không là một 
đứa bé tầm thường. Họ nói rằng: Nếu sống 
đời thế tục bình thường, Người sẽ nối gót đế 
vương của cha và trở thành một vị vua vĩ đại 
nhất. Nhưng nếu Người không nối gót vua 
cha kế ngự ngai vàng mà lại xuất gia tu hành 
thì Người sẽ là một vị tôn sư vĩ đại. 

Tuy nhiên một trong các vị trí nhân này 
tiên đoán khác hơn. ông chắc chắn rằng Thái 
tử khi lớn khôn sẽ không nối ngôi vua mà sẽ 
rời bỏ cung vàng điện ngọc và tất cả sau lưng, 
xuất gia tu hành, trở thành vị thầy cao quý vĩ 
đại nhất của muôn loài. Lời ông nói y hệt như 
lời vị lão đạo sĩ Asita đã nói về tương lai của 
Thái tử. 

Nhà vua tất nhiên rất hài lòng vì có biết 
bao nhiêu bậc trí nhân trong vương quốc của 
Ngài đoán biết được rằng con trai của Ngài 
khi lớn lên sẽ trở thành một vĩ nhân. Nhưng 
Ngài không mấy vui khi nghĩ rằng con Ngài 
có thể sẽ không nối ngôi vua mà lại trở thành 
môt vi đao sĩ. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 10 


Ngài muốn con trai Ngài khi lớn lên sẽ 
sống đời thế tục bình thường như tất cả mọi 
người. Ngài muốn con Ngài kết hôn rồi sinh 
con nở cháu nối giòng, và khi Ngài đến tuổi 
già không còn cai trị đất nước được nữa, Ngài 
muốn thấy con trai mình nối ngôi trị quốc an 
dân, anh minh tài giỏi cũng như Ngài vậy. 
“Và rồi đến một lúc nào đó” - Ngài nghĩ - 
“biết đâu con trai của ta sẽ trở thành một vị 
vua lừng lẫy nhất trong lịch sử, cai trị không 
chỉ một Kapilavatthu nhỏ bé mà là cả nước 
Ấn Độ này!” 

Cứ như thế vua Suddhodana tự suy gẫm, 
lòng tràn ngập niềm vui sướng. Ngài quyết 
dùng tất cả vương quyền trong tay để bảo 
đảm rằng Siddhattha sẽ mãi sống đời thế tục 
và không bao giờ có thể nghĩ đến một chuyện 
xa vời nào hết. 

Nhưng đó là chuyện tương lai, hiện nay 
Ngài có một việc khác phải lo âu trước mắt. 
Sau ngày hạ sanh Siddhattha, hoàng hậu 
Mahãmãyã lâm trọng bệnh. Bà không sao 
phục hồi được sức khỏe như xưa. Là một vị 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 11 


hoàng hậu, Bà được thọ hưởng những chăm 
sóc kỹ lưỡng toàn hảo của những vị ngự y tài 
giỏi nhất và những người hầu cận chu đáo tận 
tâm nhất. 

Tất cả rồi cũng như không, bà lìa đời chỉ 
hai hôm sau ngày con trai được chọn đặt tên 
nghĩa là bảy ngày sau khi sanh nở. Ai ai cũng 
vô cùng đau buồn trước cái chết của bà, nhất 
là nhà vua, vì bà là một người đàn bà tuyệt 
vời, một vị hoàng hậu nhân đức hiếm quý 
trên đời. 

Bấy giờ vị vua đau khổ phải trao đứa con 
vừa mất mẹ cho người em gái của Hoàng hậu 
- công nương Mahãpajãpati - và từ đó Bà đã 
chăm sóc nuôi dưỡng Thái tử như con ruột. 
Thái tử Siddhattha không bao giờ biết mặt 
người mẹ ruột của mình. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 12 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 13 



PTpl Ạ ° Pĩpỉl’ _ 

Teoi Tầơ 



Thái Tử trẻ Sỉddhattha 
chăm sóc và trả tự do cho chim thiên nga 






cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 14 


nrL _ Ạ ° nrit _ _. 

Teoi Tầơ 

J \ lão đạo sĩ và những bậc trí nhân từng 
^ đến dự ngày đặt tên cho Siddhattha đều 
đồng ý như nhau rằng người con trai của Vua 
Suddhodana không phải là một cậu bé tầm 
thường. Lời tiên đoán ấy không bao lâu đã 
thành sự thật. 

Sau khi được nuôi dưỡng bởi dì 
Mahãpajãpati hiền từ nhân hậu - người đã yêu 
thưong chăm sóc cho đứa cháu sớm mồ côi 
mẹ như con ruột của mình - đến năm tám tuổi 
Thái tử được các vị giáo sư đến dạy học, viết 
chữ và làm toán. 

Ngài học rất nhanh. Nhanh đến nỗi tất cả 
các vị thầy, vua cha và dưỡng mẫu đều kinh 
ngạc trước những tiến bộ vượt bậc của Ngài. 
Bất cứ môn học nào vừa được nghe giảng 
giải Ngài đều thấu hiểu tức thời. Ngài học 
đến đâu nhớ đến đó. Điều đó chứng tỏ trí tuệ 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 15 


vượt bực khác thường của Ngài đã hiện rõ nét 
trước tất cả mọi người. 

Mặc dù có được sở học phi thường, Ngài 
vẫn luôn tỏ thái độ kính trọng các vị thầy của 
mình và cho rằng nhờ họ mà mình có được sở 
học này. Thái tử luôn đem lòng từ ái và tôn 
kính đối xử với tất cả mọi người. Nhất là với 
các thầy của mình, Ngài vô cùng khiêm cung, 
lễ độ và tương kính. 

Thể lực của Thái tử cũng xuất chúng như 
trí tuệ, tư chất và phẩm hạnh Ngài. Cung cách 
dịu dàng từ tốn như vậy, tâm tính nhân hậu 
hiền hòa như vậy, nhưng Ngài lại rất dũng 
mãnh can đảm trong tất cả các môn thể lực 
của vương quốc. 

Thái tử là một tay cỡi ngựa và điều khiển 
ngựa gan dạ. Ngài còn rất thiện nghệ khi sử 
dụng chiến xa, đã từng thắng những cuộc thi 
đối chọi với những tay sử dụng chiến xa giỏi 
nhất nước. Nhưng dù lòng nhiệt huyết thôi 
thúc quyết thắng những cuộc thi ấy, Ngài vẫn 
dịu dàng chăm sóc và tử tế với những con 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 16 


ngựa đã giúp Ngài chiên thăng. Có những lân 
Ngài bỏ cuộc đua thay vì ép những con ngựa 
mệt nhoài phải cố gắng về tới đích. 

Không phải Ngài chỉ từ ái với những con 
ngựa của mình mà với tất cả sinh vật Ngài 
đều trải rộng tấm lòng từ ái và bi mẫn. Ngài 
là một thái tử chưa từng nếm mùi đau thương 
thống khổ nhưng trái tim nhân từ của Ngài 
như cảm được nỗi đau của muôn loài, dù là 
người hay loài vật; và khi Ngài có dịp gần gũi 
được những chúng sanh đau khổ này, Ngài cố 
gắng san sẻ, làm vơi đi những khổ đau họ 
đang gánh chịu. 

Cũng vì vậy một hôm khi Thái tử đang tản 
bộ trong kinh thành với người em họ 
Devadatta (Đề Bà Đạt Ta), Devadatta dùng 
tên bắn một con thiên nga bay ngang đầu hai 
người. Chim thiên nga trúng tên bị thương, 
chao cánh rơi xuống đất. 

Cả hai người cùng chạy lại để lượm chim 
lên, nhưng Siddhattha nhặt được chim trước. 
Ngài nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, rút mũi tên 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 17 


ra khỏi cánh chim, đắp một vài lá cây ẩm mát 
lên vết thương để cầm máu, rồi dịu dàng vuốt 
ve chú chim đang đau đớn sợ hãi. 

Devadatta rất giận dữ và bất bình khi thấy 
người anh họ của mình lấy đi con chim mình 
bắn được, đòi Siddhattha phải trả con thiên 
nga lại cho mình. Nhưng Siddhattha không 
trả và bảo Devadatta rằng nếu con chim chết 
thì nó thuộc về Devadatta, nhưng vì con chim 
còn sống nên nó thuộc về người đang giữ nó. 
Vì vậy con chim thuộc về Thái tử. Devadatta 
không chịu và cương quyết đòi con chim cho 
bằng được. 

Siddhattha đề nghị đem cuộc tranh cãi này 
ra trước triều đình nhờ phân xử. Devadatta 
thỏa thuận. Quần thần được triệu tập để phân 
giải. Mỗi người một ý. Có vị cho rằng chim 
thiên nga thuộc về Devadatta. Có vị xét thấy 
Siddhattha có quyền giữ nó. 

Nhưng rồi một vị lão thần đứng lên tâu 
rằng: “Mầm sống phải thuộc về người cố 
gắng gìn giữ nó; mầm sống không thể thuộc 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 18 


về người chỉ có ý hủy diệt nó. Vì quyền sống 
đó nên con chim bị thương tích này thuộc về 
Siddhattha, người đã cứu sống và bảo vệ sinh 
mạng nó.” 

Quần thần ai ai cũng đồng ý với những lời 
giải thích hợp lý và thông thái này, và Thái tử 
Siddhattha được phép giữ con thiên nga. Ngài 
đã yêu thương săn sóc nó cho đến lúc vết 
thương của nó lành lặn rồi thả chim bay về lại 
hồ nước bên rừng để nó được tự do an vui. 




Thái tử Siddhattha thi trỉên võ nghệ 
theo tục lệ của chủng tộc Sãkya dành cho 
những thanh niên đến tuổi thành hôn 







cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 20 


Tằửi Mên Tằiếi 

Ấn Độ vào thời đó ai cũng biết rằng tất 
^ cả những gì con người cần có để sinh tồn 
đều nảy sinh từ đất đai. Như thế, người nông 
dân canh tác ruộng nương cung cấp thực 
phẩm nuôi sống con người chính là người 
đóng góp trọng trách hữu ích và cần thiết 
nhất của một quốc gia. Vì vậy, xứ Ấn Độ có 
tục lệ hằng năm dành một ngày cho nhà vua 
cùng quần thần đích thân ra đồng ruộng, với 
đôi tay vương giả họ tự cày một thửa đất, làm 
gương để nông dân không ai phải xấu hổ với 
công việc thuần lao động chân tay rất lương 
thiện và đáng kính này. Đó là ngày lễ Hạ 
Điền. 

Một ngày xuân nọ, vào đầu mùa canh tác, 
vua Suddhodana rời kinh thành Kapilavatthu, 
áo mão chỉnh tề để tham dự lễ Hạ Điền. Dân 
chúng trong thành theo chân Ngài để được 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 21 


chứng kiến cảnh nhà vua đích thân cày cấy, 
cũng như để cùng chung hưởng ngày hội 
thường niên tưng bừng với tiệc tùng và nhiều 
tiết mục giải trí vui chơi sau đó. 

Nhà vua đem con trai đến nơi hà nh lễ và 
để các cung nữ chăm sóc cho Thái tử. Ngài 
bước xuống ruộng, với cây cuốc nạm vàng, 
đập những nhát cuốc mạnh mẽ cày tơi mảnh 
đất khô cằn. Theo sau Ngài là các vị đại thần 
mang những cây cuốc lưỡi cày nạm bạc. 
Tiếp đến là các nông dân với những cây cuốc 
thô sơ thường nhật và sau cùng là đàn bò kéo 
cày. Mọi người cùng xới tơi từng vuông đất 
nâu màu mỡ để chuẩn bị gieo hạt giống. 

Một lát sau, mọi người bắt đầu nhập tiệc. 
Các cung nữ có phận sự trông nom Thái tử 
cũng theo dự, người này tiếp nối người kia 
dần dần đi cả, bỏ quên vị Thái tử trẻ ở lại một 
mình . 

Nhìn quanh thấy mình đơn độc, Thái tử lại 
cảm thấy hài lòng. Bản tính vốn thích trầm tư 
mặc tưởng, Ngài muốn có dịp yên tĩnh suy 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 22 


gẫm về những gì đã chứng kiến trong ngày 
liên hoan hôm ấy. Vì vậy Ngài lặng lẽ lảng đi 
nơi khác, đến khi tìm được một cây táo xum 
xuê râm mát, Ngài ngồi xuống và bắt đầu hồi 
tưởng lại những gì vừa xảy ra. 

Trước tiên, Ngài nhớ lại hình ảnh phụ 
vương cùng quần thần và những nông dân 
theo sau cày xới đất đai, ai ai cũng mang nét 
mặt hân hoan. 

Nhưng Thái Tử để ý thấy những con bò 
lại không vui chút nào. Ngài thấy chúng phải 
cố hết sức kéo chiếc cày trên nền đất quện rễ 
cỏ chai cằn, thân đẩm mồ hôi, miệng thở phì 
phò khó nhọc. Rõ ràng chúng không có vẻ gì 
thoải mái. Ngay trong ngày lễ mà mọi người 
đều được vui chơi sung sướng thì chúng phải 
làm việc cực nhọc và bị đánh đập chưởi rủa 
nếu không làm đúng theo ý chủ. 

Vị Thái tử trẻ Siddhattha chạnh nghĩ ngay 
cả giữa những hoan lạc của một ngày hội lớn 
mà cũng có những khổ não len vào. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 23 


Tiếp đến, dưới bóng cây táo, Ngài quan 
sát những động tác của chim chóc muôn thú 
và côn trùng chung quanh. Ngài để ý thấy 
một con thằn lằn bò đến gần chân Ngài, thò 
cái lưỡi bén nhậy bắt những con kiến vô tội 
bò quanh đó. Sau đó không bao lâu, một con 
rắn lặng lẽ kín đáo trườn đến, chụp con thằn 
lằn giữa đôi hàm rồi nuốt trửng. Kế đến một 
con diều hâu từ trên trời đột ngột sà xuống 
đớp và giết con rắn rồi nuốt trông vào bụng. 

Một lần nữa Thái tử bắt đầu suy tư và tự 
hỏi: Có phải đằng sau mỗi tấn tuồng vui nhộn 
hấp dẫn của sân khấu cuộc đời là một hậu 
trường không xinh tươi đẹp đẽ chút nào? 

Trong suốt quãng đời niên thiếu của Ngài, 
Ngài chưa hề chịu đựng một chút đau khổ 
nào. Nhưng khi nhìn những gì xảy ra chung 
quanh và suy gẫm về chúng, Ngài nhận thức 
được rằng bất cứ một giây phút nào trôi qua, 
một người nào đó hay một con vật nào đó 
cũng đang bị chi phối bởi khổ đau, phiền não. 
Ngài ngồi định tâm, chìm đắm trong suy tư 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 24 


đến độ quên cả ngày hội lớn, quên phụ 
vương, quên những nhát cày, và quên tất cả... 

Trong lúc đó, lễ Hạ Điền bế mạc, tiệc tùng 
chấm dứt. Khi các cung nữ trở lại nơi đã để 
Thái tử ở lại một mình, họ không thấy Ngài 
đâu cả. Vô cùng hoảng sợ vì nhà vua sắp đến 
đón Thái tử về kinh thành, họ tìm kiếm Ngài 
khắp nơi. Cuối cùng họ tìm thấy Ngài đang 
ngồi tĩ nh tọa, im lìm như một pho tượng dưới 
gốc cây táo, thinh lặng đến nỗi họ đến thưa 
chuyện mà Ngài vẫn không biết. Mãi một lúc 
sau Ngài mới biết rằng Phụ vương đang cho 
gọi Ngài, và ngày sắp tàn đã đến lúc phải 
quay về kinh thành. 

Trên đường về lòng Ngài đầy ắp nỗi lo 
nghĩ về muôn loài. Tất cả đều yêu quý đời 
sống của mình nhưng đời sống ấy hiếm khi 
được hạnh phúc bình an. 

Nhà vua rất bất bình khi thấy con trai 
mình sớm có những suy tư khắc khoải về 
cuộc đời, về ý nghĩa thật sự của nó một cách 
nghiêm trọng như vậy. Ngài bắt đầu lo lắng. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 25 


Những điều mà các vị trưởng lão năm xưa 
tiên đoán nay dần dần trở thành sự thật: lời 
tiên đoán rằng con Ngài sẽ thiên về cuộc sống 
đạo giáo, sẽ bỏ cung điện và không nối ngôi 
cha. 

Ngài quyết tâm tìm cách lay chuyển tâm ý 
con mình ra khỏi những suy tư xuất thế kia. 
Bằng mọi phưong tiện Ngài kiên quyết tạo 
dựng cho Thái tử một cuộc sống cực kỳ an 
lành, hạnh phúc để Thái tử vui hưởng lạc thú 
mà không có thì giờ quan tâm đến cuộc sống 
của muôn người, muôn loài khác. 

Nhà vua truyền lệnh xây cất ba cung điện 
nguy nga tráng lệ cho con trai mình. Cung 
điện thứ nhất xây bằng vàng, cẩn những 
phiến gỗ chắc và dày ở phía ngoài, lót bên 
trong là một lớp gỗ tuyết tùng có mùi thom 
dịu ngọt. Ngài muốn Thái tử sống trong cung 
điện ấm cúng này vào mùa Đông lạnh lẽo. 
Cung điện thứ hai xây bằng những phiến đá 
cẩm thạch mát lạnh được đánh bóng để Thái 
tử được hưởng sự mát mẻ thư giãn trong mùa 
nóng bức. Cung điện thứ ba xây bằng những 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 26 


tảng gạch cứng và tốt, lợp ngói xanh, để tạt ra 
ngoài những cơn mưa trĩu hạt đến cùng gió 
mùa hằng năm. ở cung điện cuối cùng này 
nhà vua muốn Thái tử sống an lành trong 
mùa mưa ẩm thấp rét mướt. 

Chung quanh mỗi cung điện Ngài còn cho 
thiết kế một vườn ngự uyển lộng lẫy trồng 
nhiều cây râm mát, các loại hoa thơm, thật 
nhiều ao hồ và suối nước, với những cánh sen 
đủ màu, để Thái tử có thể tản bộ hoặc cưỡi 
ngựa thưởng thức tùy ý và lúc nào quanh 
Thái tử cũng đầy ắp không khí trong lành 
tươi mát của cây lá và vẻ đẹp của muôn hoa. 

Thế nhưng những cung điện nguy nga, 
ngự viên lộng lẫy, hồ sen thơm ngát, những 
mỳ nữ xinh đẹp duyên dáng tô điểm thêm cho 
khung cảnh tuyệt vời kia... tất cả đều vô 
dụng vì không sao ngăn chận được dòng suy 
tư lạ thường của vị Thái tử trẻ tuổi. Nhà vua 
cũng nhận thấy được điều này. Ngài biết 
những gì Ngài tính toán gầy dựng hầu giam 
hãm tâm tư Thái tử trong cảnh an lạc đã hoàn 
toàn thất bại. Ngài triệu tập quần thần, hỏi ý 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 27 


mọi người làm cách nào để lời tiên tri của các 
vị lão đạo sĩ năm xưa không trở thành sự 
thực. 

Triều thần đồng tâu rằng cách tốt nhất để 
chiếm cứ tâm tư của một trang thanh niên 
tuấn tú như Thái tử khiến Ngài phải bận rộn 
không còn dịp nghĩ đến chuyện thoát vòng 
tục lụy, đó là tìm cho Ngài một người vợ trẻ 
đẹp. Như thế, quyến luyến bên nàng, Ngài sẽ 
không còn thì giờ hay co hội để hướng tâm 
đến điều gì khác. Và rồi, đến lúc thích hợp, 
Ngài sẽ lên ngôi cửu ngũ theo ý vua cha như 
một chuyện tất nhiên và sẽ sống đời bình 
thường như bao người khác. 

Nhà vua chấp nhận ý kiến hữu lý này. 
Nhưng làm sao tìm được cho con một người 
vợ xinh đẹp quyến rũ đủ cho con mê luyến 
đắm say, hoàn toàn lệ thuộc vào nàng, và từ 
đó trở đi chỉ biết sống vì nàng, cho nàng mà 
thôi? 

Sau khi cân nhắc suy nghĩ một thời gian, 
nhà vua bất ngờ tìm được một kế hoạch tuyệt 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 28 


vời. Ngài truyên chiêu chỉ cho vời tât cả các 
thiếu nữ kiều diễm nhất trong nước, vào ngày 
lành tháng tốt, tề tựu tại kinh thành 
Kapilavatthu ra mắt Thái tử để Ngài có thể tự 
lựa chọn mỹ nhân vừa ý nhất và trao cho 
nàng một tặng vật xứng đáng với nhan sắc 
diễm lệ đó. Mỗi thiếu nữ đến diện kiến Thái 
tử đều sẽ được Ngài tận tay trao tặng một 
món quà có giá trị tùy thuộc vào sự cảm nhận 
và rung động của Ngài trước vẻ đẹp của 
nàng. 

Kèm theo mệnh lệnh này, nhà vua còn sắp 
đặt một số cận thần có nhiệm vụ quan sát con 
trai mình trong suốt cuộc diễn hành diện kiến 
Thái tử của các giai nhân. Nếu họ thấy Ngài 
lộ bất cứ vẻ ưa thích đặc biệt nào khi một 
thiếu nữ tiến đến nhận tặng vật, họ phải dọ 
hỏi thân thế của nàng và trình lên nhà vua 
ngay. 

Hôm nay là ngày tuyển chọn hoa hậu. Tất 
cả các kiều nữ mỹ miều nhất của vương quốc 
tuần tự xếp hàng diễn hành ngang qua chỗ 
Thái tử. Từng người một với dung nhan lộng 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 29 


lẫy, họ được Thái tử tặng một món quà xứng 
đáng với sắc đẹp của mình. Song, thay vì vui 
mừng được vinh hạnh đến gần kề và được 
chạm vào tay người con trai của quốc vương, 
thiếu nữ nào gần như cũng lúng túng sợ hãi 
khi diện kiến Thái tử, và chỉ vui mừng sau 
khi nhận được quà bởi vì lúc ấy nàng mới 
được phép lui về với những thiếu nữ đồng 
hành khác. 

Sở dĩ các thiếu nữ có thái độ kỳ lạ như 
vậy là vì vị Thái tử của họ hoàn toàn không 
giống như bất cứ một chàng trai trẻ nào mà 
họ đã biết qua. Hầu như Ngài không hề nhìn 
đến họ, hay đúng hơn, không mấy đoái hoài 
đến họ. Ngài tận tay trao quà tặng cho mỗi 
mỳ nhân nhưng tâm trí thì đang hướng về nơi 
khác, một nơi cao quý nghiêm trang thật xa, 
vượt cao trên hẳn những khuôn mặt xinh tươi, 
những dáng vẻ yêu kiều kia. 

Thật vậy, một vài thiếu nữ thầm thì rằng 
khi ngự trên ngai Thái tử, trông Ngài tựa một 
vị thần hơn là một con người bằng xương 
bằng thịt. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 30 


Riêng các vị quan được nhà vua cắt cử 
quan sát Thái tử ai cũng lo sợ nghĩ đến lúc 
phải trở về tâu lên vua rằng kế hoạch của 
Ngài đã thất bại vì Thái tử đã chẳng hề lưu 
tâm đến bất cứ một giai nhân nào. 

Các mỹ nhân diện kiến Thái tử đã lui ra 
gần hết, tặng vật đã voi nhiều, nhưng Thái tử 
vẫn ngồi bất động, tâm trí Ngài rõ ràng như 
đang xa rời noi chốn mà ai cũng cho là đầy 
thỏa thích này. 

Khi người đẹp cuối cùng nhận lãnh tặng 
vật duy nhất còn lại từ tay Thái tử, đảnh lễ rồi 
quay gót lui ra thì bỗng nhiên một thiếu nữ 
đến trễ nhanh bước tiến về ngai Thái tử. 

Vẻ ngạc nhiên chú ý lộ trên nét mặt Thái 
tử khi nàng đến gần. Không giống như những 
thiếu nữ khác luôn cúi mặt rụt rè, bẽn lẽn khi 
diện kiến Thái tử, nàng nhìn thẳng vào mặt 
Thái tử, mỉm cười thưa: “Có lẽ Thái tử không 
còn tặng vật nào cho thần thiếp nữa phải 
không?” 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 31 


Thái tử mỉm cười đáp: “Xin lỗi nàng, ta 
đã trao hết quà tặng rồi, nhưng nàng hãy nhận 
lấy vật này.” Nói xong Thái tử tháo chuỗi 
trang sức lộng lẫy đang đeo trên cổ và cài 
quanh thắt lưng người thiếu nữ . 

Mục kích cảnh tượng này, những vị cận 
thần mừng rõ vô cùng. Sau khi biết được tên 
người thiếu nữ này là Yasodharã, con gái của 
Suppabuddha (Thiện Giác Vưong), họ về 
tường trình lên nhà vua mọi diễn biến. Ngay 
ngày hôm sau nhà vua sai sứ giả đến vưong 
gia Suppabuddha, xin cho Thái tử Siddhattha 
được kết hôn cùng Yasodharã. 

Thời bấy giờ chủng tộc Sãkya - vốn rất 
dõng mãnh, xuất thân từ miền son dã - có tục 
lệ là khi một thanh niên nào muốn lập gia 
đình đều phải chứng tỏ rằng mình có khả 
năng và tài nghệ cưỡi ngựa, bắn tên và đấu 
kiếm. Cho nên mặc dù Thái Tử Siddhattha là 
một vị vua tưong lai, Ngài cũng phải theo tục 
lệ trên như tất cả những chàng trai trẻ khác. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 32 


Ngày thi triển tài năng của các chàng trai 
đến tuổi thành hôn của thành Kapilavatthu đã 
đến. Tề tựu nơi đây là những thanh niên 
Sãkya dũng mãnh tài giỏi nhất: những kỵ sĩ, 
xạ thủ, và kiếm sĩ thiện nghệ tuyệt luân. Mỗi 
người sẽ tuần tự thi thố tài năng của mình với 
các bộ môn cưỡi ngựa, bắn tên và đấu kiếm 
trước một số khán giả đông đảo gồm triều 
thần và dân chúng. 

Trong số thí sinh ấy, Thái tử Siddhattha, 
cưỡi ngựa bạch mã Kanthaka (Kiền Trắc), 
cũng sẽ thi thố tài nghệ phi thường của mình. 

Khi thi bắn tên, mũi tên của Ngài bắn 
được xa hơn cả mũi tên của một xạ thủ được 
coi là tài giỏi nhất của vương quốc tức là 
Devadatta, người em họ của Ngài. 

Lúc thi kiếm thuật, Ngài chém ngang một 
thân cây chỉ với một nhát kiếm duy nhất. Khi 
kiếm thu hồi rồi, thân cây vẫn còn đứng yên 
giây lâu khiến ban giám khảo ngỡ là thân cây 
vẫn chưa bị chém đứt. Nhưng một ngọn gió 
thoảng qua, thân cây đổ nhào xuống đất, hiện 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 33 


ra vết chém phẳng lì. Trong cuộc thi này, 
Thái tử Siddhattha đã thắng Nanda, tức là 
người em cùng cha khác mẹ của Ngài mà lâu 
nay ai cũng tôn là tay kiếm lừng lẫy nhất. 

Trong cuộc thi đua ngựa, với bạch mã 
Kanthaka phóng nhanh như gió, Thái Tử 
Siddhattha dễ dàng qua mặt tất cả kỵ mã 
khác. Nhưng họ không hài lòng khi thấy Ngài 
thắng cuộc quá dễ dàng như vậy. 

Họ nói rằng: “ồ, nếu chúng tôi có được 
một con ngựa phóng nhanh như vậy thì chúng 
tôi cũng thắng cuộc thôi. Đây là tài nghệ của 
con ngựa chứ đâu phải của người kỵ sĩ. 
Chúng tôi có một con ngựa giống, loại hắc 
mã, chưa thuần thục, chưa hề có một kỵ mã 
nào leo được lên lưng. Hãy thử xem người 
nào trong chúng ta có thể chế ngự được nó, 
cưỡi được trên lưng nó lâu nhất.” 

Vào cuộc thi, các chàng thanh niên cường 
tráng cố gắng hết sức chụp giữ lấy con ngựa 
bất kham để nhảy lên lưng nó; nhưng tất cả 
đều bị con ngựa hung hăng ngạo mạn hất 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 34 


tung xuống đất, cho đến phiên của Arjuna, vị 
kỵ mã tài ba nhất nước. Sau một cuộc vật lộn 
ngắn ngủi, Arjuna leo lên được lưng con 
ngựa giống, quất roi và cưõi nó rảo một vòng 
sân đua. Bỗng nhiên con thú man dã này bất 
thần chúi đầu xuống thật nhanh, chụp lấy 
chân Arjuna với hàm răng to cứng, kéo chàng 
tuột khỏi yên ngựa và ném mạnh xuống đất. 
Nếu không có một số mã phu chạy kịp đến 
quất roi kềm chế con ngựa hung dữ để cứu 
Arjuna thì Arjuna có thể đã bị con ngựa dẫm 
chết. 

Sau đó đến phiên Siddhattha thử tài khuất 
phục con ngựa bất kham. Mọi người đều tin 
chắc Siddhattha sẽ bị vong mạng, bởi Arjuna 
là người kỵ mã tài ba nhất vừa suýt chết dưới 
chân nó. 

Nhưng Thái tử chỉ yên lặng bước đến chỗ 
con ngựa, đặt một tay lên cổ nó, một tay lên 
mũi nó, từ tốn nói với nó những lời dỗ dành 
êm ái. Rồi Ngài vỗ nhẹ vào hông ngựa, con 
ngựa đứng yên cho Ngài leo lên lưng. Trước 
sự ngạc nhiên của bao nhiêu người, con ngựa 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 35 


tiến thoái theo ý Thái tử và khuất phục hoàn 
toàn theo mệnh lệnh của Ngài. 

Lần đầu tiên có người đến gần con ngựa 
bất kham mà không sợ hãi, không đánh đập 
nó, lại nói chuyện và cư xử với nó rất nhân 
từ. Ngạc nhiên với lối cư xử kỳ lạ khác 
thường này, con ngựa hung hãn đã để vị Thái 
tử chinh phục một cách dễ dàng. 

Mọi người đều công nhận Thái tử 
Siddhattha là vị kỵ sĩ tài giỏi nhất của vương 
quốc, và xứng đáng là đấng phu quân của một 
người con gái xinh đẹp, đoan trang và phúc 
hậu như Yasodharã. Cha nàng, Suppabuddha, 
cũng đồng ý như vậy, hoan hỷ nhận sính lễ 
cho con gái mình về làm vợ vị Thái tử tuấn tú 
tài ba này. 

Thái tử Siddhattha kết hôn cùng giai nhân 
Yasodharã. Sau lễ hội tưng bừng, Ngài rước 
nàng về chung sống trong cung điện nguy nga 
tráng lệ vừa được phụ vương truyền lệnh xây 
cất, dành riêng cho đôi vợ chồng son cùng tận 
hưởng lạc thú hôn nhân. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 36 


Đến lúc đó quốc vương Suddhodana mới 
thật an lòng rằng con trai mình sẽ không còn 
vấn vương đến chuyện từ bỏ ngai vàng để 
sống đời tu hành phạm hạnh nữa. Nhưng để 
chắc chắn hơn nữa, nhà vua truyền lệnh 
không một ai cũng như không một cung nữ 
hay người hầu cận nào trong cung điện được 
phép đến gần Thái tử nói những gì về tuổi 
già, bệnh tật, chết chóc. Mọi người đều phải 
luôn hành xử như không hề có những điều bất 
hạnh đó trên đời. 

Hơn thế nữa, nhà vua sa thải khỏi cung 
điện của Thái tử tất cả những cung nữ và hầu 
cận nào lộ nét ốm yếu, già nua, bệnh hoạn. 
Chung quanh Thái tử chỉ có những người 
đang tuổi thanh xuân, tươi tắn, và nụ cười 
luôn nở trên môi. Những ai đau yếu đều bị 
đưa đi nơi khác và không được phép trở lại 
cho đến khi hoàn toàn bình phục. Nhà vua 
còn truyền lệnh nghiêm ngặt rằng không một 
ai được tỏ ra mệt nhọc hay u buồn trước mặt 
Thái tử. Để được kề cận Thái tử, ai cũng bị 
bắt buộc phải vui vẻ tươi tắn suốt ngày. Cả 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 37 


đến khi đêm về, khi cung nữ múa hát trước 
Thái tử, họ không được phép lộ một vẻ mỏi 
mệt uể oải nào. 

Nói tóm lại, vua Suddhodana cố gắng sắp 
đặt mọi sự vật và nhân dáng hiện hữu quanh 
Thái tử để Ngài không thể biết hay ngờ được 
rằng cuộc đời này còn có gì khác ngoài 
những nụ cười, niềm hoan lạc và tuổi thanh 
xuân. Vì vậy để chu toàn việc sắp xếp này, 
nhà vua còn cho xây một bức tường cao bao 
quanh cung điện và ngự viên của Thái tử, 
cùng truyền nghiêm lệnh cho những người 
gác cổng điện Thái tử không được phép để 
Ngài ra ngoài vì bất cứ lý do gì. 

Như vậy, vua Suddhodana tin rằng con 
trai của mình sẽ không bao giờ nhìn thấy 
được gì ngoài những hình ảnh đẹp đẽ và 
hương sắc tươi sáng của tuổi hoa niên. Thái 
tử sẽ không bao giờ nghe được gì ngoài 
những âm thanh êm ái ngọt ngào của lời ca, 
điệu nhạc và tiếng cười. Như thế Thái tử sẽ 
an hưởng cảnh sống như cha Ngài đã và đang 
hưởng, sẽ không bao giờ ước mơ đời xuất gia 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 38 


khổ hạnh, sẽ không bao giờ tìm kiếm một nơi 
nào cao đẹp hơn đời sống người con trai yêu 
quý nhất của một vị vua. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 39 





Bên giòng sông Anomã, 

Thái tử Sỉddhattha cẳt râu tóc, bỏ lại xiêm y, 
tự nguyện sổng đời khất sĩ không nhà 





cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 40 



Ịjj/ì/f ặc dù được bao phủ bởi một nếp sống 
xa hoa vương giả, và mặc dù tất cả 
những nỗi đau khổ của cuộc đời đã được 
khuất lấp ngoài ngưỡng cửa vàng son để 
tránh những nỗi buồn có thể gọn lên trong 
tâm tư Thái tử Siddhattha, thế nhưng vị Thái 


tử trẻ vẫn không sao được vui trọn vẹn như 
phụ vương của Ngài mong mỏi. 


Ngài muốn biết đến thế giới bên ngoài 
bốn bức tường giam hãm mình bấy lâu nay. 
Để ngăn Thái tử có thì giờ suy nghĩ vẩn vơ về 
thế giới ấy, nhà vua tổ chức rất nhiều yến tiệc 
liên hoan. Nhưng nhà vua vẫn không được 
mãn nguyện. 

Thái tử buồn bực vì không thích cuộc 
sống gò bó như bị tù đày trong cung vàng 
điện ngọc đầy hoan lạc này. Ngài vẫn nuôi ý 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 41 


tưởng được mục kích thế giới bên ngoài. 
Ngài muốn được biết nếp sống dân giả của 
những người không phải là ông hoàng bà 
chúa. Họ sống ra sao? Ngài than thở nhiều 
lần với phụ vương rằng Ngài sẽ không bao 
giờ có thể vui trọn vẹn đến khi nào đạt được 
ý muốn này. 

Một ngày nọ, khi nhà vua bắt đầu bực tức 
bởi lời van nài liên tục của Thái Tử, Ngài 
không thể từ chối ước muốn ấy được nữa, 
Ngài nói: “Thôi được, con trai của ta! Con 
được phép xuất cung đi thăm một vòng ngoại 
thành. Nhưng ta phải chuẩn bị để mọi sự vật 
được xứng đáng cho Thái tử của ta để mắt 
tới.” 

Liền đó nhà vua bèn sai sứ giả đến khắp 
ngỏ ngách kinh thành thông báo cho dân 
chúng về ngày du hành của Thái tử. Dân 
chúng được lệnh phải treo cờ ở cửa sổ, sơn 
phết dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, giăng đèn kết 
hoa quanh nhà và bằng mọi cách phải giữ vẻ 
tươi đẹp tốt lành mọi nơi. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 42 


Ngài còn truyền chiếu chỉ nghiêm cấm tất 
cả những ai có một điểm bất toàn nào đó trên 
thân không được phép ra đường vào ngày 
Thái tử du hành đường phố. Những người mù 
lòa, què quặt, bệnh hoạn, già nua hay mang 
phong hủi đều phải ở trong nhà, không được 
xuất hiện ở ngoài đường bất cứ lúc nào. Chỉ 
những người trẻ tuổi, mạnh khỏe không bệnh 
tật và tướng mạo tưoi tốt mới được ra đường 
phố đón chào Thái tử. Chiếu chỉ còn ghi rằng 
ngày hôm ấy không một tang lễ nào được cử 
hành; tất cả các thi hài đều phải giữ lại chờ 
đến hôm sau mới được hỏa táng. 

Thần dân nghiêm chỉnh tuân hà nh vưong 
lệnh. Phố phường được quét sạch, đường sá 
được rảy nước để tránh bụi bặm bay lên. Nhà 
cửa được quét dọn, son phết, giăng đèn kết 
hoa. Dân chúng còn treo những tua vải muôn 
màu rực rõ vào những cành cây trên đường 
Thái tử sẽ đi qua. Nói tóm lại, họ làm tất cả 
những gì có thể nghĩ ra được để thành phố 
này giống như một cõi tiên của các chư thiên. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 43 


Khi mọi thứ đã được sắp đặt sẵn sàng, 
Thái tử Siddhattha xuất cung, ngồi kiệu hoa 
trên một cỗ xe ngựa lộng lẫy, chậm chạp diễn 
qua từng đường phố của kinh thành. Thái tử 
nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng nhìn thấy những 
mặt người tươi vui rạng rỡ lộ vẻ sung sướng 
khi Thái tử đến bên họ. 

Một vài người trong đám đông đứng lên 
tung hô chúc mừng Thái tử. Một số người 
khác chạy đến trước kiệu của Thái tử để rắc 
hoa dưới chân ngựa. Khi thấy người người 
triệt để tuân hành mệnh lệnh của Ngài như 
vậy, nhà vua rất hài lòng. Ngài nghĩ rằng con 
trai của Ngài bây giờ đã nhìn thấy sinh hoạt 
của kinh thành, đâu đâu cũng một cảnh đời 
thái bình an lạc. Ngài tin chắc Thái tử sẽ an 
lòng, và sẽ mãi mãi không còn ôm ấp những 
suy tư buồn bã ưu phiền nữa. 

Bỗng nhiên từ một túp lều nhỏ bên lề 
đường, một ông lão lảo đảo bước ra, râu tóc 
bạc phơ, che thân bằng những mảnh giẻ rách 
nát tả tơi. Khuôn mặt ông héo hắt đầy những 
nếp nhăn; đôi mắt mờ đục lờ đờ; hàm răng 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 44 


Ông đã rụng hết chỉ còn trơ lợi. Khi ông run 
rẩy co quắp tựa vào một người lính hầu, ông 
phải giữ chặt người lính bằng cả hai tay để 
khỏi té ngã. Rồi ông lê bước trên đường phố, 
không để ý gì đến quang cảnh tưng bừng náo 
nhiệt chung quanh. Với giọng nói thều thào 
yếu ớt qua đôi môi nhợt nhạt, ông lắp bắp cầu 
xin người qua lại bố thí chút thức ăn nếu 
không thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ chết vì 
đói khát. 

Thế là những gì nhà vua tưởng đã sắp đặt 
thật chu đáo đã hoàn toàn bị hủy hoại. 

Dĩ nhiên mọi người đều tức giận vì ông 
lão đã cả gan bước ra khỏi lều ngày hôm nay 
khi mà con trai của Hoàng thượng đi tham 
quan kinh thành lần đầu tiên trong đời, và 
Hoàng thượng đã truyền lệnh cho những 
người như ông không được phép lộ diện trên 
đường phố. Họ đã cố gắng đẩy ông trở vào 
lều trước khi Thái tử kịp nhìn thấy, nhưng 
không còn kịp nữa. Thái tử Siddhattha đã 
nhìn thấy ông lão và cảnh tượng đó làm Ngài 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 45 


kinh hoàng. Bởi vì Ngài không có một ý niệm 
gì về những gì đang xảy ra trước mặt Ngài. 

- Channa (Xa Nặc), cái gì vậy? - Ngài 
vội vã hỏi người hầu cận thân tín nhất 
bên mình - Chắc chắn đó không phải là 
một con người. Tại sao ông ta lại lụm 
khụm còm cõi như vậy? Tại sao ông ta 
không đứng thẳng như ta và ngươi? Cớ 
gì mà ông lại lập cập run rẩy? Tại sao 
tóc ông có màu kỳ lạ thế kia mà không 
đen như tóc của ta? Đôi mắt của ông bị 
gì thế? Răng của ông đâu cả rồi? Phải 
chăng có những kẻ bẩm sanh đã như 
vậy? Hãy giải thích cho ta nghe, hỡi 
Channa trung thành của ta! 

Channa tâu lên Thái tử: 

- Bạch Thái tử, đây là một người già. Khi 
sanh ra ông ta không có hình dáng như 
thế. Lúc còn trẻ lưng ông cũng đứng 
thẳng, mạnh mẽ, tóc ông đen, mắt sáng. 
Nhưng ông sống cũng đã khá lâu nên 
ông phải trở thành một người có hình 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 46 


dáng như vậy. Thưa Thái tử, xin Ngài 
đừng bận tâm đến ông ta. Đó chỉ là do 
tuổi già. 

- Nghĩa là sao hở Channa? Có phải ngươi 
muốn nói đây là lẽ thông thường tất 
nhiên không? Có phải bất cứ ai đã sống 
lâu đủ thì sẽ trở thành như vậy chăng? 
Chắc không phải thế đâu. Ta chưa bao 
giờ thấy một sự kiện nào như vậy cả. 
Tuôi gia! Tuôi gia la gì vậy/ 

- Bạch Thái tử, tuổi già có nghĩa là khi 
một người đã sống đủ lâu thì người ấy 
sẽ trở thành già yếu như người đàn ông 
đó, và tất cả mọi người đều phải chịu 
cảnh già yếu. 

- Channa, ngươi nói là tất cả mọi người? 
Vậy thì ta, phụ vương, hiền thê của ta 
đều phải trở thành một người như vậy 
chăng, cũng bị rụng răng, lưng còng, 
run rẩy yếu ớt, đi phải chống gậy, có 
phải thế chăng? 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 47 


- Đúng vậy, thưa Thái tử. - Channa trả lời 
- Tất cả mọi người trên thế gian, nếu 
sống lâu, đều sẽ phải trở thành như ông 
lão đó. Không thể nào cưỡng lại được. 
Đó là tuổi già. 

Nghe đến đây, Thái tử Siddhattha truyền 
Channa lập tức đưa Ngài hồi cung. Ngài 
không muốn thấy điều gì nữa trong kinh 
thành. Ngài không còn cảm thấy hứng thú 
tiếp tục hưởng những cuộc vui đang diễn ra 
chung quanh với tiếng cười nói nhộn nhịp và 
những đường phố trang hoàng rực rõ. 

Ngài muốn được ngồi yên một mình suy 
nghĩ về cảnh tượng kinh hoàng vừa mới xảy 
ra và những gì Ngài mới được nghe nói đến 
về tuổi già. Dù Ngài là một vị thái tử, sẽ thừa 
kế ngai vàng, nhưng rồi Ngài cũng như tất cả 
những người thân yêu của Ngài, một ngày 
nào đó cũng sẽ phải trở nên yếu ớt mỏi mòn 
và không còn một niềm vui sống nào nữa bởi 
vì họ sẽ già nua; và không có một cái gì có 
thể ngăn chặn điều này đừng xảy ra, cho dù 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 48 


họ là những người giàu sang, danh vọng, đầy 
quyền lực. 

về đến hoàng cung, yến tiệc với đầy đủ 
cao lương mỹ vị được dọn ra nhưng Ngài 
không thiết ăn uống gì. Ngài mãi suy tư về 
tuổi già. “Một ngày nào đó ta sẽ già.” Bữa 
tiệc mà Ngài không buồn đụng đến đã được 
dọn đi. Các vũ công bắt đầu trình diễn những 
vũ điệu quyến rũ, âm nhạc êm dịu, giọng ca 
thánh thót. Nhưng cũng không kéo được Thái 
tử ra khỏi dòng suy nghĩ buồn phiền. Còn 
hứng thú gì để thưởng thức khi nghĩ đến một 
ngày nào đó những vũ công tài ba, những ca 
kỹ yêu kiều này đều sẽ phải già nua, héo úa 
như ông lão ở ngoại thành kia. 

Rồi Ngài truyền cho tất cả lui ra. Ngài đặt 
lưng xuống nghỉ ngơi. Nhưng Ngài không sao 
ngủ được. Ngài lo nghĩ cho người vợ xinh 
đẹp tuyệt trần Yasodharã. Rồi sẽ đến lúc Ngài 
cũng như Yasodharã cùng tóc bạc, da nhăn, 
răng rụng, xấu xí như ông lão. Cả hai sẽ 
không còn say đắm, yêu thích nhau nữa. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 49 


Nghĩ đến đây, Ngài bắt đầu tự hỏi trong 
hàng triệu triệu người đã có ai tìm được 
phương cách để tránh được cái tuổi già kinh 
khiếp này chưa? Và nếu giả sử Ngài cố gắng 
dồn tất cả tâm trí và nghị lực để làm được 
việc ấy liệu Ngài có giúp cho Ngài, cho 
Yasoddarã, cho Phụ Vương và cho cả nhân 
loại thoát khỏi sự già nua không? 

Nhà vua được báo cáo đầy đủ về chuyến 
du ngoạn kinh thành của Thái Tử về những 
việc xảy ra ngoài dự định và thái độ khác 
thường của Thái tử sau chuyến du hành. Nhà 
vua rất buồn rầu, lo âu. Ngài cố gắng bày ra 
nhiều tiết mục vui chơi để mong Thái tử 
không còn ám ảnh bởi những tư tưởng bi 
quan mà Ngài hiểu rằng nếu không kịp ngăn 
chặn thì chắc chắn chúng sẽ lôi kéo Thái tử 
thoát ly đời sống thế tục. 

Nhưng những cố gắng của nhà vua đều vô 
ích. Thái tử từ chối tất cả. Ngược lại Ngài còn 
khẩn khoản yêu cầu vua cha cho Ngài được 
phép xuất cung thăm viếng kinh thành một 
lần nữa, và lần này sẽ không thông báo cho 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 50 


dân chúng để khỏi có một sự sắp đặt nào 
trước. Như vậy Ngài mới có thể nhìn thấy tận 
mắt đời sống thường nhật của dân chúng. 

Vua Suddhodana không muốn chiều theo 
ý của Thái tử. Ngài lo sợ rằng một khi 
Siddhattha mục kích được bộ mặt thật của đời 
sống những người dân dã, không thuộc hàng 
quyền quý cao sang, phải vất vả kiếm ăn bằng 
mồ hôi nước mắt thì lời tiên đoán của người 
đạo sĩ già năm xưa sẽ thành sự thật. Có nghĩa 
là Siddhattha sẽ không nối ngôi vua. 

Tuy nhiên, Ngài cũng thừa hiểu rằng với 
những gì đã được mắt thấy tai nghe rất khó 
cho Thái tử có thể vui sống trở lại như xưa 
nếu không được chứng kiến thêm cho dù kết 
quả sẽ ra sao đi nữa. Vì vậy một lần nữa, nhà 
vua phải miễn cưỡng cho phép Thái tử xuất 
cung thăm dân tình. 

Một lần nữa, Thái tử được phép bước ra 
khỏi bốn bức tường thành được dựng lên 
tưởng là sẽ che dấu được những cảnh đau khổ 
khỏi tầm mắt của vị vua tương lai. Lần này, 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 51 


để dân chúng không nhận ra được mình, Ngài 
không ăn mặc như một vị vương tử mà phục 
sức như một thanh niên gia đình khá giả và đi 
bộ thay vì dùng cỗ xe ngựa kéo, và chỉ có 
Channa đi theo tháp tùng. Channa cũng cải 
trang để không ai nhận ra được hai thầy trò. 

Dân chúng cũng không được biết gì về 
chuyến vi hành của Thái tử. Không có những 
quang cảnh cờ xí rợp trời, những ngôi nhà kết 
hoa, những đám đông tung hô vạn tuế. Chỉ có 
những sinh hoạt bình thường của một thành 
phố tấp nập dân cư, đông đúc những người 
dân bận rộn hành nghề. Họ sinh sống bằng 
nhiều cách. 

Đây một người thợ rèn đang đổ mồ hôi 
trên cái đe nóng đỏ lửa, người thợ ra sức đập 
dẹp một thanh sắt để uốn thành một lưỡi cày, 
cái liềm hay là cái trục xe kéo. 

ở bên kia là một khoảnh đất có vẻ sang 
trọng với nhiều ánh sáng. Đó là những cửa 
hàng bán đá quý. Bên trong cửa hàng có 
người thợ kim hoàn khéo léo đính những viên 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 52 


ngọc, những viên đá quý vào những mảnh 
vàng bạc chạm trổ, đôi tay tài ba thiện nghệ 
chế biến nào là đai vàng, dây chuyền, vòng 
đeo tay và chuỗi đeo cổ chân. 

Trên một con đuờng khác, nguời thợ 
nhuộm đang phoi khô từng hàng một những 
mảnh vải nhuộm đủ màu sặc sõ, xanh duong, 
đỏ thẫm và bao nhiêu màu sắc tuoi thắm 
khác. Các mảnh vải xinh xắn này một ngày 
nào đó sẽ đuợc khoác lên những tấm thân 
kiều diễm. 

Đằng xa kia là những nguời thợ làm bánh 
đang bận rộn nuớng vàng các chiếc bánh ngọt 
để kịp bán cho nhiều khách hàng đang chờ 
đợi để mua hàng. Thái tử chăm chú say mê 
nhìn ngắm những sinh hoạt đang diễn ra 
chung quanh mà Ngài chua bao giờ đuợc 
chứng kiến. Ngài vui suớng nhìn dân chúng 
chăm chỉ tận tụy trong dáng điệu hài lòng với 
công việc sinh nhai. 

Nhung niềm hân hoan của Thái tử chua 
kéo dài đuợc bao lâu thì một cảnh tuợng bi 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 53 


thảm lại diên ra. Trong khi dạo phô cùng 
Channa, Ngài nghe có tiếng rên khóc kêu cứu 
vang lên sau lưng. Quay lại xem có chuyện 
gì, Ngài nhìn thấy một người đàn ông nằm 
dài bên bờ bụi co quắp một cách kỳ dị. Trên 
mặt và khắp thân người đàn ông nổi lên 
những mụt nhọt thâm tím, cặp mắt trợn 
ngược. Ông cố gắng ngồi dậy, hơi thở hổn 
hển. Nhưng cứ mỗi lần gượng dậy được một 
lúc thì ông lại mệt lã ngã nhào xuống. 

Vị Thái tử đầy lòng từ bi lập tức chạy đến 
bên ông già, đỡ ông ta dậy. Ngài để ông ngồi 
tựa vào đầu gối của mình, tìm cách vỗ về, an 
ủi ông ta. Ngài hỏi vì sao ông không đứng 
dậy được. Người đàn ông cố lên tiếng trả lời 
nhưng không được, ông không còn hơi sức 
để nói thành tiếng. 

- Này, Channa - Thái tử nói với người 
hầu của mình vừa đến bên - Hãy nói 
cho ta biết vì sao ông ta ra nông nỗi 
này. Sao ông ta không thở được bình 
thường? Tại sao ông không trả lời ta? 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 54 


- Chao ôi, bạch Thái tử - Channa hoảng 
hốt lên tiếng - xin Ngài đừng đụng đến 
người ông ta. ông ta đang mắc bệnh. 
Máu của ông ta đã bị nhiễm độc. ông 
đang bị cơn sốt của bệnh dịch hành hạ; 
ông ta bị sốt nặng đến nỗi ông không 
còn làm gì được nữa, chỉ còn tạm cầm 
hơi qua ngày cho đến khi hơi thở cũng 
bị cơn sốt thiêu đốt. 

- Nhưng có ai khác cũng bị như vậy 
không? Ta có thể nào sẽ bị như thế 
không? - Thái tử hỏi Channa. 

- Chắc chắn, bạch Thái tử, Ngài cũng có 
thể bị như vậy nếu Ngài ôm ông ta gần 
như thế. Xin Ngài hãy để ông ta xuống 
và đừng chạm vào ông ta nữa, nếu 
không thì bệnh dịch sẽ lây truyền từ ông 
ta qua Ngài, và lúc đó Ngài cũng sẽ bị 
như ông ta vậy. 

- Còn căn bệnh nào đau đớn khốn khổ 
khác có thể xảy ra cho con người, ngoài 
bệnh dịch này không hở Channa? 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 55 


- Thưa Thái tử, còn có rất nhiều, rất nhiều 
bệnh tật khác, thiên hình vạn trạng, và 
tất cả đều có thể đem đến đau đớn thống 
khổ như bệnh dịch vậy. 

- Và không ai có thể cưỡng lại được phải 
không? Phải chăng bệnh tật đến với con 
người một cách đột ngột, không đoán 
trước được? 

- Thưa vâng, bệnh tật là như thế. Không 
một ai biết được ngày nào mà thân xác 
sẽ bị quỵ ngã vì bệnh tật. Nó có thể xảy 
ra bất cứ lúc nào, và đến với bất cứ ai. 

- Channa, với bất cứ ai thật à? Với cả 
những hoàng tử nữa sao? Và cả ta nữa 
phải không? 

- Thưa vâng, ngay cả đến Ngài cũng có 
thể bị bệnh tật. 

- Vậy thì mọi người trên thế gian đều phải 
luôn luôn sống trong sợ hãi. Họ sợ hãi 
không biết lúc nào sẽ mắc bệnh như 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 56 


người đàn ông khốn khổ này. Có phải 
thế không? 

- Quả thật như thế, thưa Thái tử, không 
một ai trên cõi đời này có thể biết trước 
được họ sẽ mắc bệnh hay không và lúc 
nào thì sẽ bị và sẽ phải chịu đựng bao 
nhiêu đau đớn trước khi phải chết. 

- Chết! Chết nghĩa là gì hở Channa? Ta 
chưa hề nghe đến cái tiếng này bao giờ! 

- Thái tử nhìn kìa! - Channa thốt lên. 

Thái tử nhìn theo hướng Channa chỉ, thấy 
một đoàn người vừa đi vừa khóc. Trong đám 
đó có bốn người đàn ông khiêng một tấm ván 
trên đó có một người ốm trơ xương nằm bẹp 
dí, bất động, má hóp sâu, miệng như đang 
nhe răng cười, xấu xí kỳ lạ. Thỉnh thoảng 
những người khiêng tấm ván bị vấp đá làm 
cho thân người kia bị dằn xốc nhưng tuyệt 
nhiên không thấy người ấy than van. 

Thái tử nhìn theo đoàn người đi qua và tự 
hỏi vì sao tất cả lại than khóc, tại sao người 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 57 


kia lại năm bât động trên tâm ván cho những 
người kia khiêng đi. Nhưng sau đó Thái tử lại 
chứng kiến một điều lạ nữa. Ngài thấy những 
người khuân tấm ván bấy giờ đặt tấm ván lên 
dàn củi rồi châm lửa cho dàn củi bùng cháy. 
Trong khi ấy, người nằm trên tấm ván vẫn im 
lìm, không một phản ứng dù ngọn lửa đã bắt 
đầu liếm đến phần đầu và chân người ấy. 

Thái tử quay sang Channa hỏi với giọng 
kinh hoàng: 

- Chuyện gì vậy Channa? Tại sao người 
kia lại nằm bất động để người ta đốt 
cháy? Tại sao người ấy không ngồi dậy 
và bỏ chạy? 

- Thưa Thái tử, người đó không có phản 
ứng gì bởi vì anh ta đã chết. Người ấy 
có chân nhưng không còn có thể dùng 
nó để chạy, có mắt nhưng mắt không 
còn nhìn thấy được gì nữa, có tai nhưng 
không còn nghe được, không còn cảm 
nhận được gì đang xảy ra trên thân, dù 
nóng hay lạnh, dù lửa bỏng hay băng 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 58 


giá. Nói tóm lại, người này không còn 
một ý thức gì nữa cả. Người ấy đã chết 
rồi. 

- Chết, Channa? Vậy những gì ta vừa 
chứng kiến là hình ảnh của một người 
chết? Và ngay cả ta, dù là con của một 
vị vua, một ngày kia rồi cũng sẽ chết? 
Còn cha ta, Yasodharã, và tất cả những 
người ta đã biết qua, tất cả mỗi chúng 
ta, rồi một ngày nào đó cũng sẽ chết đi 
giống như người bị thiêu đốt trên dàn 
củi cháy đỏ kia, phải không? 

- Thưa vâng. Tất cả chúng ta những ai 
còn đang sống thì một ngày kia rồi cũng 
phải chết. Không một ai có thể thoát 
được cái chết. Không có gì chắc chắn 
bằng cái chết. Không ai có thể ngăn cản 
để cái chết đừng đến. 

Thái tử lặng người kinh ngạc. Ngài không 
nói gì được nữa. Với Ngài, thật là một điều 
kinh khủng rằng không có một phương cách 
nào tránh khỏi được cái chết. Bao nhiêu 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 59 


người đã chết, kể cả các vì vua và các con của 
họ. Ngài lẳng lặng hồi cung, về đến phòng, 
Ngài ngồi lặng người suy tư buồn bã hàng giờ 
về những gì Ngài mới vừa chứng kiến hôm 
nay . 

“Thật là kinh khủng.” Thái tử tự nhủ. 
Ngài suy gẫm: “Channa đã nói rằng tất cả 
mọi người đang sống trên đời này, rồi một 
ngày kia sẽ phải chết, và không gì có thể 
ngăn cản được, ôi, chắc chắn phải có một 
phương cách nào đó để cứu giúp con người ra 
khỏi cái chết? Ta sẽ đi tìm một phương cách 
để tránh khỏi phải bị chết, giúp cho ta, cho 
phụ hoàng, Yasodharã và tất cả mọi người. 
Ta phải đi tìm một con đường mà có thể giúp 
nhân loại thoát khỏi tuổi già, bệnh tật và cái 
chết.” 

Rồi một ngày nọ khi Thái tử đang ngồi 
trên cỗ xe ngựa trên đường đi đến vườn ngự 
uyển, Ngài chạm mặt một người đàn ông 
khoác tấm y buông rủ màu da cam của các 
đạo sĩ. Thái Tử quan sát tỉ mỉ vị đạo sĩ và 
bỗng nhiên Ngài cảm nhận được một niềm an 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 60 


lạc trong tâm trước vẻ thư thái an nhiên, 
phong cách nghiêm trang, và dáng dấp cao 
quý của vị đạo sĩ. 

Ngài bèn hỏi Channa về đời sống của một 
đạo sĩ. Channa trả lời rằng đó là một vị thuộc 
về thành phần những người sống đời “thoát 
tục” để tìm phương pháp cứu chữa những khổ 
đau phiền não của thế gian. Thái Tử tỏ ra rất 
thích thú khi nghe đến điều này. Ngài đi đến 
vườn ngự uyển thơ thói hân hoan và nghĩ đến 
con đường xuất gia. 

Khi Thái tử đang ngồi suy tư về quyết 
định “thoát tục”, Ngài nhận được tin Công 
nương vừa hạ sanh một hoàng nam kháu 
khỉnh. Nhưng Thái tử không lộ một vẻ mừng 
rỡ nào trước tin vui này. Ngài tự nhủ thầm: 
“Lại một rãhula - nghĩa là sợi dây trói buộc - 
đến với ta rồi.” Chính vì điều này mà vị 
hoàng tử mới chào đời được gọi là Rãhula 
vào ngày đặt tên vì đức vua đã nói sẽ chọn 
tên cho cháu của mình dựa vào lời thốt đầu 
tiên của Thái tử khi được báo tin mừng. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 61 


Từ ngày hôm ấy, vua Suddhodana nhận 
thấy không có cách nào để có thể giữ Thái tử 
Siddhattha trong cung vàng điện ngọc. Nhà 
vua biết là không thể ép Thái tử an hưởng 
mãi nếp sống vưong giả đầy dục lạc. Vì vậy 
nhà vua cho phép Thái tử được như ý thăm 
viếng kinh thành bất cứ lúc nào. Từ đó Thái 
tử thường đánh xe đi khắp kinh thành, quan 
sát mọi sự việc rồi suy tư về những gì đã mục 
kích. Càng ngày Ngài càng nhận thấy phải 
thực hiện một điều gì. 

Sau một cuộc viếng thăm kinh thành, trên 
đường về cung, khi Ngài đi ngang qua hậu 
cung của các vưong phi, một công nưoưg có 
tên là Kisagotami vô tình nhìn thấy Thái Tử 
qua khung cửa sổ. Nàng hoàn toàn bị chinh 
phục bởi vẻ đẹp và dáng dấp cao quý của 
Thái tử. Nàng thốt lên: “ôi thật là diễm phúc 
cho những ai được làm mẹ, làm cha, làm vợ 
của một Thái tử trẻ tuổi tuyệt vời như vậy!” 

Nhưng nàng không biết mình đã nói lớn 
tiếng đến nỗi Thái tử nghe được. Ngài tự nhủ: 
“Nàng nói đúng, làm cha mẹ hay làm vợ của 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 62 


một người như thế thì thật là một điều hạnh 
phúc. Nhưng thứ hạnh phúc đó có phải là thứ 
hạnh phúc lâu bền, tồn tại mãi mãi?” 

Từ khi được chứng kiến cảnh tượng về già 
nua, bệnh hoạn và chết chóc, tâm của Thái tử 
xa rời mọi lạc thú thế gian và lúc nào cũng 
suy tư về những nguyên nhân gì đã làm cho 
con người đau khổ. 

Ngài tự nhủ: “Hạnh phúc chân chánh chỉ 
đến khi không còn tham, sân, si. Khi ngọn lửa 
ngã mạn, si mê và tham ái bị dập tắt, khổ đau 
mới thật sự chấm dứt. Và đó là điều mà ta và 
cả nhân loại phải làm để có hạnh phúc chân 
chánh. Nhưng làm cách nào để biết đâu là 
con đường thoát khổ thật sự? Ta không thể ở 
mãi trong cung vàng điện ngọc sống đời dục 
lạc cho riêng ta được nữa. Ta phải mau thoát 
ly ra khỏi chốn xa hoa này mới mong tìm ra 
được con đường đưa ta và mọi chúng sanh 
thoát khỏi cảnh sanh, già, bệnh, chết. Vị 
vương phi này vô tình đã giúp ta tìm ra một 
hướng đi mới. Ta phải tặng người một món 
quà.” 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 63 


Ngài bèn tháo ngay chuỗi ngọc trai mà 
Ngài đang đeo trên cổ xuống, gởi tặng công 
nương Kisagotami với những lời khen ngợi. 
Nàng nhận tặng vật từ tay sứ giả của Thái tử 
và gởi lại Ngài lời cám ơn nồng nhiệt. Nàng 
tưởng rằng vị Thái tử thông minh trẻ tuổi, đẹp 
trai đã dùng chuỗi ngọc trai này để bày tỏ tình 
yêu hay ngỏ ý cầu hôn và rồi nàng sẽ trở 
thành vị thứ thê của Thái tử. 

Nàng không biết rằng Thái tử đã không 
còn tha thiết gì đến những tham ái thế tục. 
Cha và vợ của Ngài hiểu rất rõ điều này. Quả 
thật, những ai cận kề Thái tử đều thấy được 
rằng Ngài đã thay đổi hoàn toàn, nghiêm nghị 
và trầm tư hơn bao giờ hết sau mỗi chuyến du 
hành ngoại thành. 

Tuy nhiên nhà vua cũng cố gắng thêm 
một lần nữa tìm cách giúp Thái tử tiêu khiển 
để quên đi ý định từ bỏ cung vàng điện ngọc. 
Nhà vua truyền gọi các ca kỷ, vũ công tài ba 
thiện nghệ, xinh đẹp yêu kiều nhất của vương 
quốc tụ họp về cung điện của Thái tử. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 64 


Thoạt tiên Thái tử cũng chịu khó lắng 
nghe vì không muốn làm phật ý phụ vương. 
Nhưng đôi mắt Ngài chỉ thấy chập chờn bởi 
vì Ngài luôn luôn bị cuốn hút vào những ấn 
tượng mạnh mẽ về tuổi già, bệnh tật và cái 
chết. Ngài mãi nghĩ đến việc đi tìm một 
phương cách để giúp cho nhân loại có thể 
tránh được những cảnh khổ này. 

Miên man suy nghĩ, Thái tử cảm thấy 
thấm mệt, Ngài không còn để ý đến các điệu 
múa, tiếng hát và những khuôn mặt đẹp lộng 
lẫy chung quanh, Ngài rơi lần vào giấc ngủ 
một cách nhẹ nhàng. 

Không bao lâu sau, các ca kỷ và vũ công 
nhận ra rằng vị Thái tử đâu còn thưởng thức 
những điệu vũ mà họ phải nỗ lực trình diễn 
cho xuất sắc. Ngài đã chìm vào giấc ngủ từ 
lúc nào rồi. Họ ngừng ca múa, tạm nghỉ ngơi 
ngay trong cung điện của Thái tử để chờ Thái 
tử thức dậy sẽ tiếp tục ca múa. Nhưng, họ 
cũng cảm thấy mệt mỏi và thiếp đi lúc nào 
không hay, những ngọn đèn trong cung điện 
vẫn còn cháy sáng. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 65 


Một lúc sau, Thái tử thức giấc, Ngài nhìn 
quanh tỏ vẻ chán ngán. Ngài quan sát những 
giai nhân kiều diễm nằm rải rác trên sàn gạch 
trong những tư thế không còn đẹp đẽ như lúc 
trước. Người thì ngáy to tiếng. Người thì há 
hốc miệng. Có kẻ nhễ nhại nước dãi chảy 
xuống bộ vũ y. Có kẻ nghiến răng kèn kẹt. 
Thật là xấu xí thảm thương. Thái tử tự hỏi 
làm sao Ngài có thể thưởng lãm được những 
con người như thế? Có phải họ là những kiều 
nữ duyên dáng mới vừa đây đã múa hát trước 
mặt Ngài? 

Một mặt nạ khác lại rơi xuống cho Thái tử 
thấy những sự thật xấu xa sau những khuôn 
mặt kiều diễm, như giọt nước cuối cùng làm 
tràn ly nước chán ngán đời sống đầy giả tạo 
mà Ngài đã chìm đắm bấy lâu nay. Lòng 
Ngài cương quyết lìa bỏ cuộc sống phù 
phiếm này để đi tìm một hạnh phúc chân 
chính, chấm dứt vĩnh viễn những xấu xa đen 
tối của cuộc đời. 

Ngài bước nhẹ nhàng qua những vũ công 
nằm la liệt trên sàn đá hoa, lặng lẽ lẻn ra khỏi 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 66 


phòng. Ngài gọi Channa đến, truyền Channa 
thắng yên cương cho con ngựa Kanthaka 
ngay lập tức để chuẩn bị một cuộc hành trình 
xa. 


Khi Channa lui ra, Thái tử Siddhattha nghĩ 
đến việc nhìn mặt đứa con trai sơ sinh trước 
Iđii ra đi. Ngài bèn vào phòng Yasodharã 
đang yên giấc bên cạnh đứa con yêu đầu 
lòng. Khi Ngài mở hé cửa để nhìn vào thì vợ 
Ngài đang ngủ say, tay nàng che ngang đầu 
đứa bé. 

Thái tử tự nhủ: “Nếu ta thử kéo tay nàng 
ra để nhìn rõ khuôn mặt Rãhula thì e làm 
nàng thức giấc rồi sẽ ngăn cản không cho ta 
rời khỏi nơi đây. Không, ta không nên đánh 
thức nàng dậy cho dù không được nhìn thấy 
mặt con ta trước khi ra đi. Đến khi nào ta đạt 
được ước nguyện của ta, ta sẽ về đây thăm lại 
cả hai.” 

Thái tử rời cung điện trong im lặng không 
một ai hay biết. Trong bóng đêm tịch mịch, 
Ngài cỡi ngựa trắng Kanthaka - cũng đang cố 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 67 


giữ yên lặng, không dám hí vang cũng không 
dám gây một tiếng động nào. Cùng với 
Channa, Siddhattha vượt qua cổng thành 
không một cản trở. Ngài phóng ngựa ra khỏi 
kinh thành bỏ lại sau lưng tất cả những người 
thân yêu. 

Khi đã đi được một quãng đường, Ngài 
dừng ngựa, quay lại nhìn một lần cuối kinh 
thành Kapilavatthu đang êm đềm say ngủ 
dưới bóng trăng trong lúc Thái tử ra đi không 
hẹn ngày trở lại. Đó là kinh thành của phụ 
vương Ngài trong đó có người vợ trẻ và đứa 
con sơ sinh yêu dấu. 

Nhưng những tình cảm yêu thương đó 
không hề làm suy suyển quyết tâm ra đi tìm 
đường thoát khổ của Ngài. Ngài không mảy 
may có một ý tưởng muốn quay về với những 
người thân thương lúc này. Ngài lại tiếp tục 
hướng về phía trước, phóng ngựa mãi, cho 
đến khi Ngài đến bờ sông Anomã. Dừng chân 
ở bờ sông, Ngài tháo bỏ tất cả trang sức, trao 
lại cho Channa và bảo rằng: 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 68 


- Đây, Channa trung thành của ta! Hãy 
đem những trang sức này và bạch mã 
Kanthaka hồi cung. Kể từ đây, ta bắt 
đầu sống một cuộc đời thoát tục. 

Channa khóc lóc nức nở, van nài: 

- Ôi, Thái tử yêu kính của con, xin đừng 
ra đi một thân một mình như vậy. Xin 
cho con được đi theo để hầu cận Ngài. 

Nhưng Thái tử nhất định từ chối không 
cho mặc dù Channa hết lời năn nỉ. Ngài nói: 

- Đây chưa phải là lúc ngươi rời bỏ đời 
sống thế gian, hãy trở về kinh thành lập 
tức và tâu với phụ vương của ta rằng ta 
vẫn bình yên để người an lòng. 

Rồi Ngài bắt Channa phải đem trang sức 
và bạch mã Kanthaka trở về cung điện ngay 
lập tức. Biết là không thể cưỡng chống được 
mệnh lệnh của Thái tử, Channa lòng buồn vô 
hạn, nước mắt chứa chan, dắt ngựa quay trở 
lại con đường cũ hướng về kinh thành. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 69 


về đến cung điện, Channa báo hung tin 
cho Kapilavatthu rằng Thái Tử đã ra đi sống 
đời lữ hành lang thang không mái ấm gia 
đình. Ngài đã thực sự bỏ lại đời sống vuơng 
giả và tất cả mọi nguời thân yêu. 

Năm đó Thái tử vừa tròn hai muơi chín 
tuổi, ở lứa tuổi còn tràn đầy sức sống, tóc 
còn xanh thắm, thân thể còn tráng kiện, Thái 
tử Siddhattha Gotama của dòng dõi vuơng 
giả Sãkya xuất gia, dấn thân vào đời lữ hành 
không cửa nhà gia quyến, để tìm cho mình, 
cho nhân loại con đuờng giải thoát khỏi tất cả 
những đau khổ của bệnh tật, yếu già và cái 
chết. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 70 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 71 




Kỉsagotamỉ cầu xỉn Thái tử ẩn sĩ 
cứu con trai nàng thoát khỏi tay thần chết 





cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 72 



^ au khi từ giã Channa dưới rặng cây bên 
bờ sông, vị Thái tử trẻ bây giờ trở thành 
một khất sĩ lang thang không nhà. Ngài 
hướng về phương Nam, tiến về kinh thành 
Rặịagaha (Vương Xá), thủ đô nước Magadha 
(Ma Kiệt Đà) của vua Bimbisãra (Bình Sa 
Vương). 

Đến nơi, Siddhattha cầm một bình bát 
trong tay, đi qua từng đường phố, dừng chân 
từ ngưỡng cửa này đến ngưỡng cửa khác để 
khất thực như bất cứ một khất sĩ nào. Nhưng 
Siddhattha thì không giống như một tu sĩ bình 
thường. Trông Ngài có một dáng vẻ thật đặc 
biệt. Những người cúng dường cho Ngài đều 
kính cẩn đặt vào bát của Ngài những món ăn 
ngon nhất của họ. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 73 


Khi nhận vừa đủ thức ăn, vị Thái tử khất 
sĩ rời thành phố, ngồi xuống một góc vắng 
bên ngoài thành để dùng những vật thực 
trong bát. Nhưng đồ ăn trong bát không có gì 
ngon lành cả. Thái tử đã từng quen với những 
bữa tiệc thịnh soạn toàn những món ăn thom 
lừng được trình bày một cách hấp dẫn. Ngài 
chưa bao giờ phải ăn một bữa com bầy hầy 
như trong chiếc bình bát trước mặt. Ngài cảm 
thấy nhòm gớm khi nhìn những miếng ăn 
thừa, nguội lạnh, vụn đủ loại trộn lẫn lộn với 
nhau. Thật là khó mà nuốt được mớ thức ăn 
hỗn tạp này vào bụng. Thà nhịn đói còn hon! 

Nhưng bỗng nhiên Ngài chợt suy nghĩ: 
“Siddhattha, ngưoi đã được sinh ra trong một 
gia đình quý tộc vưong giả, đã từng được 
thưởng thức nhiều món ngon vật lạ. Nhưng 
chính ngưoi đã tự cưong quyết từ bỏ đời sống 
cao sang đó để sống đời khất sĩ lang thang 
không cửa không nhà, chấp nhận nuôi thân 
bằng những vật thực tùy hỷ cúng dường của 
các thí chủ. Ngưoi có quyết tâm trở thành 
một vị tu hành chân chánh hay không? Ngưoi 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 74 


không thể ăn những đồ ăn bố thí như những 
khất sĩ khác hay sao?” 

Ngài tự khiển trách mình đã kén chọn 
món ăn, thật không xứng đáng là một vị tỳ 
kheo. Nghĩ vậy, Thái tử hết thấy nhòm gớm 
đồ ăn trong bình bát. Ngài bình thản dùng hết 
vật thực xin được. Từ đó trở đi Ngài không 
còn gặp một trở ngại nào về vấn đề ăn uống 
do thiện tín bố thí. 

Trong lúc đó, dân chúng Rãjagaha, kinh 
thành của vua Bimbisãra đang bàn tán về vị 
khất sĩ khác thường: trông Ngài thật oai nghi 
và cao quý! Những lời bàn tán này thấu đến 
tai vua Bimbisãra. 

Nhà vua sai hầu cận đi tìm hiểu thân thế 
của vị khất sĩ lạ mặt kia. Chẳng bao lâu, họ 
tìm ra tông tích vị khất sĩ và tâu lại cho nhà 
vua biết mọi tin tức về Siddhattha, người con 
trai đầu lòng của vị vua dòng dõi Sãkya. Thái 
tử đã khước từ đời sống vưong giả để trở 
thành một khất sĩ, đang đi tìm con đường cứu 
khổ cho nhân loại. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 75 


Vua Bimbisãra lắng nghe những lời trình 
tấu với một tâm trạng thật hoang mang. Ngài 
chua bao giờ biết đến một vị khất sĩ nào lại 
có một mục đích cao cả nhu thế. Thật là một 
lý tuởng cao quý và vĩ đại, xứng đáng cho 
một vị hoàng tử theo đuổi, và biết đâu đó là 
một điều có thể thực hiện đuợc. 

Ngài bèn truyền cho quân lính đi mời vị 
Thái tử tỳ kheo vào kinh thành. Ngài sẽ cung 
cấp chỗ ở, thực phẩm và tất cả các thứ cần 
thiết cho vị Thái tử sống thoải mái nơi đây để 
thực hiện việc tìm cầu chân lý. 

Nhung Siddhattha từ chối lời đề nghị tử tế 
của nhà vua, thua rằng Ngài sẽ không thể ở 
yên bất cứ nơi nào cho đến khi đạt đuợc ý 
nguyện đó. Nghe vậy nhà vua bèn thỉnh cầu 
rằng khi nào Ngài tìm ra đuợc con đuờng 
thoát khổ cho chúng sinh thì xin Ngài trở về 
cu ngụ ở kinh thành này để Vua và dân chúng 
là những nguời đầu tiên đuợc Ngài chỉ dạy. 

Rồi vị Thái tử đạo sĩ rời Rặịagaha, tiếp tục 
cuộc hà nh tr inh vô định. Ngài đi qua nhiều 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 76 


vùng đất hoang vu, nhiều chặng đường hẻo 
lánh. Đến một ngọn đồi có nhiều đạo sĩ ẩn cư, 
Ngài nghĩ mình có thể học hỏi ở họ một vài 
điều về vấn đề sanh tử và làm sao để vượt 
qua những đau khổ của kiếp nhân sinh, tìm 
được hạnh phúc thật sự. 

Khi đi dọc theo vệ đường, Ngài nhìn thấy 
một đám bụi mù bay xuống từ sườn núi, lẫn 
theo những tiếng chân chạy rầm rập. Rồi từ 
trong đám bụi mù hiện ra một đàn cừu và dê 
chạy lúc thúc về hướng đồng bằng. 

Ngài nhìn thấy một con cừu con ở cuối 
đàn khập khiễng lê bước trong đau đớn chân 
bị thương rướm máu nhưng nó vẫn cố gắng 
hết sức chạy theo cho kịp đàn. Ngài cảm thấy 
thương xót cho con vật bé nhỏ què quặt, ôm 
nó vào lòng và đi dọc theo đàn cừu, Ngài nói 
với nó: 

- Khốn khổ thay cho con! Ta đang trên 
đường gia nhập các ẩn sĩ trên dãy đồi 
kia, để tìm đường giải thoát cho chúng 
sinh khỏi các đau đớn như con. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 77 


Khi thấy người chăn chiên, Ngài hỏi họ đi 
về đâu và vì sao họ lùa đàn dê cừu ra khỏi 
đồng cỏ dưới ánh mặt trời nóng như thiêu đốt 
thay vì chờ đến chiều tối mát mẻ hơn. Họ trả 
lời rằng họ được lệnh lập tức trong ngày hôm 
nay phải lùa về thành dâng nạp một trăm con 
cừu và một trăm con dê để chuẩn bị cho nhà 
vua cử hành lễ tế thần lớn đêm nay. 

Vị Thái tử đạo sĩ nói với người chăn chiên 
là Ngài sẽ theo về thành. Suốt chặng đường, 
Ngài ôm con cừu bị thương trong lòng, dịu 
dàng vỗ về an ủi. 

Khi Ngài đến gần một bờ sông, một thiếu 
phụ trẻ đến trước Ngài kính cẩn đảnh lễ, thưa 
rằng: 

- Bạch Ngài, xin hãy thương xót con, cho 
con được biết ở nơi nào con có thể tìm 
được những hạt cải có thể đẩy lùi được 
tử thần. 

Siddhattha nhìn thiếu phụ ra vẻ không 
hiểu rõ cô muốn nói gì. Thiếu phụ bèn thưa 
tiếp: 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 78 


- Bạch Ngài, Ngài không nhớ sao? Hôm 
qua con đã bồng đến Ngài đứa con nhỏ 
đang lâm trọng bệnh của con, nó sắp 
chết rồi. Con hỏi Ngài có phương thuốc 
nào có thể giữ được sinh mạng của nó, 
bởi vì nó là đứa con trai duy nhất của 
con. Ngài đã nói rằng nếu có một loại 
hạt cải đen xin từ một ngôi nhà nơi mà 
chưa bao giờ có người chết thì sẽ cứu 
nó thoát chết. 

Với một nụ cười dịu hiền và u uẩn, 
Siddhattha hỏi cô: 

- Rồi cô có tìm được nhúm hạt cải đó 
không? 

Thiếu phụ buồn bã trả lời: 

- Thưa Ngài, con không thể tìm được. 
Con đã đi khắp làng, đến từng nhà một 
để xin những hạt cải đen. Ai cũng sẵn 
sàng cho. Nhưng khi con nói với họ 
rằng con chỉ muốn những hạt cải đó nếu 
trong nhà của họ chưa bao giờ có người 
chết. Họ nói điều con đòi hỏi thật là kỳ 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 79 


quặc, bởi ai ai cũng biết rằng nhà nào 
cũng đã từng có người chết. Người thì 
có kẻ làm công vừa qua đời; người thì 
cha họ vừa mới chết; người thì mẹ mất; 
người mất con trai; kẻ mất con gái. Nhà 
nào cũng có người đã chết. Gia đình 
nào cũng có ít nhất một cái chết. Con 
không làm sao có thể tìm được những 
hạt cải để cứu sống đứa con của con. 
Ôi, con van lạy Ngài, xin hãy chỉ cho 
con còn cách nào khác để lấy được 
những hạt cải đó trước khi đứa con trai 
bé nhỏ của con lìa đời. Phải chăng 
không có một ngôi nhà nào chưa hề có 
tử thần đến viếng? 

Siddhattha trả lời người thiếu phụ bấy giờ 
đang gục khóc nức nở: 

- Cô đã tự tìm được câu trả lời rồi. Trên 
khắp thế gian này không một ngôi nhà 
nào mà tử thần chưa hề đến viếng. Bây 
giờ thì cô cũng đã biết nỗi đau mất đứa 
con thân yêu không phải chỉ là nỗi đau 
của riêng một mình cô mà là của tất cả 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 80 


mọi người trên thê gian này. Tât cả đêu 
phải đau đớn từ biệt khi người thân yêu 
nhắm mắt lìa đời. Hãy về nhà chôn cất 
cháu bé. Còn riêng ta, này cô, ta sẽ đi 
tìm những gì có thể chấm dứt sự đau 
khổ của cô và của mọi người. Chừng 
nào tìm được, ta sẽ gặp lại cô và nói cho 
cô biết. 

Rồi Siddhattha tiếp tục lên đường đi đến 
kinh thành. Ngài đi đến tận hoàng cung, địa 
điểm hành lễ tế thần, nơi đàn thú sẽ bị giết 
chết, ở đó, các pháp sư tế thần đang đứng 
quanh nhà vua, đọc kinh cầu đảo thần thánh. 
Không bao lâu ngọn lửa tế thần bừng cháy và 
các pháp sư đang chuẩn bị hạ sát đàn súc vật 
vừa được lùa đến. Nhưng khi con dê đầu tiên 
sắp sửa bị giết thì Siddhattha bước lên ngăn 
lại. Ngài tâu với vua Bimbisãra rằng: 

- Không, tâu đại vương, xin đừng để các 
pháp sư giết con vật tội nghiệp này. 

Rồi Ngài tháo sợi dây thừng treo ở cổ nó 
cho con vật chạy trở lại đàn. Trông thấy thái 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 81 


độ từ bi cao cả của Ngài, không một ai kể cả 
các pháp sư lẫn nhà vua nghĩ đến việc ngăn 
cản hành động của Ngài. 

Rồi vị Thái tử tỳ kheo bắt đầu trình bày về 
sự quý giá của đời sống cho nhà vua, cho tất 
cả các pháp sư và những người đến xem lễ tế 
thần. 

Ngài nói rằng ai cũng có thể hủy diệt 
mạng sống, nhưng không ai có thể hồi sinh 
lại được mạng sống một khi nó đã bị hủy diệt. 
Bất cứ một sinh vật nào đều cũng ham sống 
sợ chết như con người. Vậy tại sao con người 
lại dùng sức mạnh đàn áp khống chế những 
sinh vật thân quen khốn khổ này chỉ để tước 
đoạt cái mà chúng cũng yêu quý như con 
người, đó là sự kỳ diệu quý giá của đời sống? 
Nếu con người muốn được khoan dung, con 
người phải bày tỏ lòng khoan dung đến muôn 
loài. Nếu người nào sát sanh thì theo luật 
nhân quả chi phối thế gian, họ sẽ phải bị giết 
hại. Và Ngài hỏi loại thần linh nào có thể vui 
thú hưởng thụ máu của sinh vật? Chắc chắn 
những vị thần linh đó không phải là những vị 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 82 


thiện lành. Chỉ có ác quỷ mới vui hưởng nỗi 
đau đớn và chết chóc. 

Và Ngài dạy, nếu con người mong được 
hưởng hạnh phúc an lành thì từ nay về sau họ 
không nên gieo rắc khổ đau cho bất cứ một 
sinh vật nào, kể cả ác thú, trên thế gian này. 
Những ai đã gieo hạt giống khổ đau bất hạnh 
chắc chắn sẽ phải gặt hái đau khổ bất hạnh 
trong tưong lai. 

Bằng giọng nói ôn tồn đầy từ ái nhưng 
cũng rất uy dũng, lời giảng của Ngài đã lay 
chuyển được tâm tư của nhà vua và các vị 
pháp sư. Ngay sau đó nhà vua truyền lệnh 
cho cả nước từ nay trở đi sẽ hủy bỏ tất cả 
những cuộc hy sinh tế thần tước đoạt và hủy 
diệt đời sống của chúng sinh. Sau ngày hôm 
ấy, mọi người trong vưong quốc của vua 
Bimbisãra chỉ cúng dường thần linh hoa quả, 
bánh kẹo và những vật phẩm trong sạch 
không liên quan đến sự hủy diệt tính mạng 
của môt sinh vât nào. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 83 


Một lần nữa, vua Bimbisãra nài nỉ 
Siddhattha ở lại vương quốc của Ngài để dạy 
cho Ngài và dân trong nước tấm lòng bi mẫn 
đến tất cả chúng sinh. 

Vị Thái tử đạo sĩ cám ơn lời thỉnh nguyện 
tha thiết của nhà vua. Nhưng Ngài tâu rằng 
mình vẫn chưa đạt được điều đang tìm kiếm. 
Vì vậy Ngài chưa thể nghỉ chân mà sẽ tiếp 
tục đi khắp mọi nơi, tìm đến những bậc hiền 
giả, trí nhân, biết đâu sẽ gặp được người giúp 
một điều gì cho những vấn đề nan giải của 
Ngài. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 84 









cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 86 



6ị/ú Ấn Độ vào thời cổ xưa đó có rất nhiều 
^ vị đạo sĩ các môn phái khác nhau thu 
nhận đệ tử và giảng dạy những gì họ đã 
chứng ngộ. 

Trong những vị đạo sĩ này có Ãlãra 
Kãlãma rất nổi tiếng về mặt kiến thức và 
chứng đắc. Siddhattha tìm đến Ãlãra Kãlãma 
mong được học hỏi những điều ông giáo hóa. 
Siddhattha lưu lại bên vị đạo sĩ tăm tiếng này 
một thời gian dài để học hỏi và thực tập 
những pháp tu được ông hướng dẫn. 

Ngài học hành tinh tấn siêng năng và cuối 
cùng chứng ngộ được tất cả những gì thầy 
của Ngài đã chứng ngộ. Ãlãra Kãlãma rất 
kính phục Ngài và khả năng xuất chúng của 
Ngài nên một ngày kia nói với Ngài rằng: 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 87 


- Nay Ngài đã chứng ngộ tất cả những gì 
tôi đã chứng ngộ, Ngài giảng dạy học 
thuyết của tôi không khác gì tôi giảng 
thuyết. Ngài cũng như tôi. Không có gì 
khác biệt giữa Ngài và tôi. Xin hãy ở lại 
đây để cùng tôi hướng dẫn các tông đồ. 

Siddhattha hỏi: 

- Ngài không còn điều gì khác để dạy tôi 
sao? Ngài không thể chỉ dẫn cho tôi con 
đường giải thoát sanh tử hay sao? 

Ãlãra Kãlãma trả lời: 

- Không, tôi không thể chỉ dẫn cho Ngài 
được bởi vì chính tôi cũng không biết 
và tôi không tin có ai trên thế gian này 
biết được con đường giải thoát đó. 

Ãlãra Kãlãma đã dạy cho Siddhattha 
chứng đạt đến tầng thiền “vô sở hữu xứ”. Đây 
là một tầng thiền rất cao nhưng cũng không 
giúp cho người đắc tầng thâm định này thoát 
được khỏi vòng luân hồi và đau khổ trầm 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 88 


luân của sinh lão bệnh tử. Vì vậy, Siddhattha 
vô cùng thất vọng. 

Ngài từ giã tôn sư Ãlãra Kãlãma và tiếp 
tục lang thang khắp nơi tìm một bậc trí nhân 
khác hy vọng có thể hiểu biết và giảng dạy 
cho Ngài một giáo lý cao hơn. 

Sau đó Ngài được nghe kể về một vị đạo 
sĩ danh tiếng khác là Uddaka. Uddaka được 
mọi người ca tụng về trí thức và thần thông 
lỗi lạc. Siddhattha bèn đến thọ giáo với đạo sĩ 
Uddaka. 

Ngài cũng nỗ lực tu học như khi học với 
Ãlãra Kãlãma. Tinh thông, cần mẫn, không 
bao lâu sau đó Ngài chứng đạt được tầng 
thiền vô sắc cao nhất mà thầy Uddaka đã 
chứng ngộ. Cũng như Ãlãra Kãlãma, Uddaka 
vô cùng hoan hỉ với khả năng và tư chất xuất 
chúng của Siddhattha. Uddaka ngỏ ý mời 
Ngài ở lại để cùng hướng dẫn môn đồ. 
Siddhattha cũng hỏi Uddaka câu hỏi mà Ngài 
đã hỏi Ãlãra Kãlãma: 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 89 


- Đạo sĩ còn điều gì có thể giảng dạy cho 
tôi nữa không, đạo sĩ có biết làm cách 
nào để thoát ra được khỏi vòng sinh tử 
và tận diệt khổ đau? 

Nhưng Uddaka cũng có cùng một giới hạn 
như Ãlãra Kãlãma. Uddaka trả lời Ngài rằng: 

- Tôi không biết làm cách nào để giúp 
chúng sinh thoát vòng sinh tử và cũng 
chưa từng nghe ai biết được điều này. 

Lại thêm một lần thất vọng, Siddhattha từ 
giả Uddaka, quyết định sẽ không thọ giáo 
một ai nữa, mà từ nay sẽ tự đi tìm câu trả lời. 

ở Ấn Độ thời bấy giờ những người xuất 
gia tu hành tin rằng nếu chịu sống khổ hạnh 
bằng chế độ ăn uống cực kỳ kham khổ và đày 
đọa thân xác thì về sau họ sẽ được hưởng một 
kiếp sống rất dài lâu và đầy phúc lạc ở cõi 
trời. Họ nghĩ rằng, chỉ khi nào một người đã 
chịu đủ mọi hình thức ép xác ở cõi đời này, 
thì họ mới chắc chắn tìm được hạnh phúc ở 
một thế giới khác. Càng khổ cực lúc này càng 
sung sướng về sau. Vì vậy phưong pháp tu 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 90 


tập của họ là đày đọa thân xác. Ngày nay ở 
Ấn Độ vẫn còn một số đạo sĩ tu theo pháp 
khổ hạnh này. 

Một trong các cách tu của họ là giảm bớt 
số luong thực ăn hàng ngày, càng ngày càng 
giảm cho đến khi hầu nhu là tuyệt thực. Thân 
thể họ chỉ còn da bọc xuong. Có nguời tu 
theo pháp đứng một chân cho đến khi chân 
họ trở nên chai cứng chết khô. Có nguời luôn 
luôn đua tay lên trời cho đến khi cánh tay gầy 
teo khô héo vì máu huyết không luu thông 
bình thuờng đuợc nữa. Một cách tu khác là 
nắm chặt bàn tay không bao giờ mở cho đến 
khi móng tay mọc dài xuyên qua lòng bàn 
tay, qua da thịt, lòi qua lung bàn tay. Có 
nguời ngủ trên bàn chông hay chiếc giuờng 
đầy gai nhọn hay một miếng ván tua tủa đầy 
những đinh nhọn. 

Siddhattha vì nóng lòng quyết tâm tìm 
bằng đuợc con đuờng giải thoát đau khổ nên 
không quản ngại đau đớn và khó nhọc. Ngài 
cũng thực hành phuong pháp tu khổ hạnh. Vì 
không biết pháp nào hữu hiệu nên Ngài cũng 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 91 


tu theo các vị đạo sĩ chuyên tu ép xác. Ngài 
tin tưởng chân thành rằng nếu Ngài tự đày 
đọa thân xác đến một mức nào đó thì cuối 
cùng Ngài sẽ nhận được một phần thưởng 
giác ngộ. 

Sau này Ngài kể lại cho vị đại đệ tử Thera 
Sãriputta (Xá Lợi Phất) một phần nào về giai 
đoạn tu khổ hạnh ấy như sau: 

“Ta tập nín thở cho đến khi tai ta ù vang, 
đầu ta đau đớn như bị ai dùng gươm chém 
hay quật mạnh bằng roi da. Thân xác ta cũng 
vậy, ta phải chịu đựng những cơn đau như thể 
có người đồ tể đang tùng xẻo thịt xương ta, 
hay như ai đó ném ta vào hầm than cháy đỏ. 

“Rồi ta thực tập chịu đựng sự cô độc. Vào 
những đêm trăng tròn, ta ra những nơi hoang 
vắng, giữa những rặng cây có xác chết chôn 
vùi. Ta ở đó suốt đêm nghe lá khua xào xạc 
và cành khô rơi rụng khi gió thoảng qua. Tóc 
ta dựng đứng vì kinh sợ. Khi một con chim 
tình cờ đến đậu trên một cành cây, hay một 
con nai hay một con thú nào đó chạy ngang 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 92 


qua, ta run sợ kinh hoàng, bởi trong bóng 
đêm ta không sao biết được cái gì đang bổ 
nhào về phía mình. Nhưng ta không bỏ chạy. 
Ta tự bắt buộc ta phải ở lại đương đầu với nỗi 
sợ kinh hoàng cho đến khi ta chế ngự được 
nó. 

“Ta còn theo cả pháp ăn uống khổ hạnh. 
Ta bắt đầu tập ăn mỗi ngày một lần, rồi hai 
ngày một lần, rồi ba ngày một lần, cho đến 
khi mười bốn ngày ta mới ăn một lần. Thức 
ăn chỉ là cỏ, rêu, trái và rễ cây mọc hoang, 
gạo mọc hoang, lá và nấm dại, thậm chí cả 
lùm bụi mọc cao lên từ những sàn nhà rác 
rưới dơ bẩn. Ta che thân bằng những mảnh 
giẻ vá đùm, góp nhặt từ những ngôi mộ ở các 
bãi tha ma, hay có khi từ những miếng da của 
những con thú chết vất vưởng ngoài đồng, 
hoặc bằng cỏ bện, bằng lông chim nhặt nhạnh 
các nơi rồi kết lại. 

“Sống một mình trong rừng vắng, đôi khi 
cả nhiều tuần, nhiều tháng ta không hề thấy 
bóng dáng con người. Vào những đêm đông 
lạnh giá, ta ngồi giữa trời, không một ngọn 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 93 


lửa sưởi ấm; khi mặt trời lên, ta ẩn mình giữa 
những rặng cây lạnh lẽo giá buốt. Vào mùa 
hạ trời nóng như thiêu đốt, ban ngày ta chịu 
đựng ánh mặt trời nung nấu; về đêm, ta lại 
chui vào những lùm cây kín mít ngột ngạt. 

“Có lúc ta thực hành một pháp khổ hạnh 
khác gọi là “làm trong sạch bằng thức ăn”. 
Đầu tiên ta chỉ ăn hạt đậu để sống, sau đó chỉ 
ăn hạt mè, cuối cùng chỉ ăn hạt gạo. Ta cắt 
giảm từ từ lương thực ăn dùng mỗi ngày. 
Cuối cùng, mỗi ngày chỉ ăn một hạt đậu, một 
hạt mè và một hạt gạo. 

“Vì ăn uống kham khổ như vậy, thân thể 
ta trở nên gầy ốm vô cùng. Chân ta còm cõi 
như cây sậy. Bàn tọa chẳng khác nào hai 
móng chân của con lạc đà. Xương sống của ta 
nhô khỏi mặt lưng như một sợi dây thừng. 
Xương sườn phơi ra như một cái sườn nhà bị 
sụp đổ. Đôi mắt ta thụt sâu vào sọ trông như 
hai đáy giếng sâu gần như mất hút. Da đầu ta 
trở nên khô héo và teo tóp như trái bí đỏ cắt 
làm đôi đem phơi nắng. Khi ta thử xoa nắn 
tay chân cho dễ chịu thì lông tay lông chân 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 94 


rơi rụng lả tả trong bàn tay của ta vì các lỗ 
chân lông đã bị mục nát. 

“Này Sãriputta, mặc dầu ta chịu đau đớn, 
nhức nhối, khốn khổ như vậy mà ta vẫn 
không tìm được trí tuệ giải thoát như ta hằng 
mong mỏi. Bởi vì trí tuệ và sự giác ngộ 
không thể đạt được bằng những phương cách 
khổ luyện đó mà chỉ có thể đạt được bằng 
những nỗ lực thiền định và tư duy chân 
chính, và bằng vào sự từ bỏ cắt đứt mọi hệ 
lụy thế gian.” 

Sau sáu năm dài trôi qua, Siddhattha hành 
hạ đày ải thân xác bằng đủ mọi cách, tin 
tưởng rằng khi sự ép xác đạt đúng mức thì 
Ngài sẽ tìm ra chân lý giải thoát. Cứ như thế 
Ngài lang thang khắp miền bắc Ấn độ không 
ngừng nghỉ. 

Cuối cùng trên chặng đường lang thang vô 
định, Ngài trở lại xứ Magadha, tìm nơi thanh 
vắng yên tịnh trong khu rừng tre nhỏ, bên 
một dòng sông mênh mông uốn khúc của thị 
trấn Uruvela. Nơi đây Ngài có thể tắm gội và 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 95 


cũng gần làng mạc thuận tiện cho việc trì 
bình khất thực. Vừa trông thấy cảnh vật nơi 
đây, Ngài cảm thấy ưa thích ngay. Ngài tự 
nhủ, “Đây là một chỗ tốt và thích nghi cho 
những tu sĩ đang nỗ lực phấn đấu tìm sự giác 
ngộ như ta. Ta sẽ ở lại nơi đây.” 

Và như thế, Siddhattha dừng chân tại 
Umvela. Dưới những rặng cây, Ngài tiếp tục 
thiền định, cực lực phấn đấu theo các pháp tu 
khổ hạnh, nhịn ăn và hà nh xác. Tất cả những 
nỗ lực chịu đựng đau đớn cực hình tưởng như 
vô tận của Ngài đều chỉ để mong cầu tìm 
được giác ngộ. 

Lúc đó cùng tu học với Ngài còn có năm 
vị đạo sĩ theo Ngài hộ giới và hầu cận Ngài 
khi Ngài cần mặc dù Ngài rất ít khi cần đến. 
Nhóm đạo sĩ này hết sức ngưỡng mộ kính 
phục Ngài khi nhìn thấy sự can đảm chịu 
đựng những pháp tu khổ hạnh, chịu đói và 
hành xác của Ngài. Họ nghĩ rằng một tu sĩ tu 
khổ luyện một cách kiên trì đến mức độ đó 
phải là một bậc xuất chúng. Họ tin quyết rằng 
với sức kham nhẫn phi thường và một quyết 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 96 


tâm bền bỉ dũng mãnh như vậy chắc chắn 
Ngài thành đạt được mục tiêu và đến đó thì 
Ngài sẽ chỉ dạy lại cho họ là những đệ tử của 
Ngài. 

Nhưng một hôm, trong khi đang tham 
thiền dưới một gốc cây, do mức chịu đựng đã 
cùng cực, cơ thể bị yếu mòn vì nhịn ăn lại 
thêm những căng thẳng của thiền tập qua 
nhiều ngày tháng nên vị Thái tử ẩn sĩ ngất 
xỉu, té ngã xuống đất. Sức cùng lực kiệt, Ngài 
gần như đến mức nằm chết luôn tại chỗ. 

Nhưng may mắn thay, có một cậu bé chăn 
dê ở gần đó vô tình đi ngang gốc cây nơi 
Siddhattha nằm bất tỉnh. Khi bắt gặp vị đạo sĩ 
thánh thiện nằm bất động, cậu bé biết ngay 
rằng Ngài đang chết dần mòn vì thiếu dinh 
dưỡng. Tất cả mọi người quanh đây đều biết 
Ngài và tôn quý Ngài như một bậc thánh 
nhân. Họ cũng biết Ngài đã tuyệt thực từ 
nhiều ngày. Cậu bé chạy về đàn dê dắt đến 
một con và vắt sữa rót thẳng vào miệng Ngài. 
Trong khi vắt sữa, cậu không dám động vào 
tay của Ngài. Cậu bé nghĩ rằng cậu chỉ là một 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 97 


đứa chăn dê tầm thường thấp kém, cậu không 
muốn chạm vào tay một vị thánh nhân. 

Vị Thái tử ẩn sĩ được uống sữa dê vào 
người nên hồi sinh. Cậu bé chăn dê đảnh lễ 
Ngài xin được chúc phúc và vui mừng sung 
sướng trở lại với đàn dê. 

Siddhattha nhờ có chất dinh dưỡng của 
sữa nên tiếp tục tọa thiền dưới cội cây. Việc 
thiền định được kết quả khả quan hơn trước 
nhiều. 

Khi mặt trời lặn, bóng tối lan tràn. Ngài 
vẫn tiếp tục tham thiền. Bỗng Ngài nghe có 
tiếng thiếu nữ ca hát. Đó là một đoàn ca vũ 
thiện nghệ đang đi về hướng một thành phố 
gần đó để trình diễn. Khi họ đi ngang nơi 
Ngài ngồi, Ngài nghe rõ từng lời trong ca 
khúc nói về một loại nhạc khí, gọi là đàn 
“lute” (giống như đàn mandolin). 

Bài hát nói rằng nếu để dây đàn quá chùng 
thì nốt nhạc sẽ không tròn, nếu để dây đàn 
quá căng, dây đàn sẽ đứt và không còn ra 
được nốt nhạc. Vì vậy tốt nhất hãy lên dây 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 98 


đàn vừa phải, không quá chùng cũng không 
quá căng, dây lên vừa phải thì đàn sẽ vang 
những âm thanh tuyệt hảo. 

Khi nghe bài hát của đoàn ca nữ, 
Siddhattha suy nghĩ: “Những lời ca này quả 
thật chí lý. Họ đã dạy ta một bài học rất hay. 
Bấy lâu nay ta đã hành hạ tấm thân khốn khổ 
này nhu những sợi dây đàn quá căng. Và bây 
giờ đã tới lúc nó sắp đứt đoạn. Nếu không 
nhờ cậu bé kia dâng sữa cho ta hôm nay thì 
có lẽ ta đã chết mà công cuộc tìm kiếm chân 
lý của ta vẫn chua đến đâu. Chẳng lẽ chỉ vì 
thân thể này thiếu chất dinh duỡng mà ta bỏ 
dở uớc nguyện tìm đuờng giải thoát khổ đau? 
Nhu vậy pháp khổ hạnh đày ải thân thể 
không phải là cách thức hợp lý cho việc tìm 
cầu chân lý. Từ nay ta sẽ từ bỏ môn tu này và 
phải chăm sóc thân thể cẩn thận hơn.” 

Ngày hôm sau, một thiếu nữ tên là Sujãtã 
ở gần đó tìm đến nơi Ngài ẩn cu giữa những 
rặng cây. Nàng dâng lên Ngài một chén gạo 
thơm nấu với sữa tuơi béo do chính nàng tự 
tay nấu lấy. Khi dâng cúng Ngài, nàng thua: 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 99 


- Con cầu chúc Ngài thành đạt được 
những gì Ngài mong cầu. 

Không từ chối vật thực nàng cúng dường, 
Ngài hoan hỷ nhận lấy. Khi ăn chén cơm gạo 
thơm, Ngài cảm nhận được lợi ích của sự bồi 
dưỡng thân thể và tinh thần ngay lập tức. 

Từ đó, mỗi sáng, Siddhattha đi vào làng 
để trì bình khất thực. Không bao lâu sức khỏe 
của Ngài hồi phục, nước da hồng thắm như 
khi Ngài còn sống trong cung điện. 

Bây giờ thì Ngài nhận thức được rằng việc 
tự hành hạ bằng phương pháp ép xác để cầu 
sự giác ngộ thì chẳng khác gì như việc muốn 
trói không khí hay dùng cát mịn mà bện 
thừng. Trong khi đó thì năm vị đạo sĩ hằng 
tin tưởng, hộ giới và tu học với Ngài thì 
không nhận ra được điều đó. Vì vào thời đó, 
họ cũng như hầu hết người Ấn Độ đều tin 
rằng con đường duy nhất để tìm được chân lý 
tối thượng là thực hành pháp tu khổ hạnh. 

Cho nên, khi thấy vị thầy mà bấy lâu nay 
họ hằng kính ngưỡng với những pháp tu khổ 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 100 


luyện của Ngài nay lại bắt đầu đi trì bình và 
độ dụng những thức ăn bổ dưỡng cho cơ thể, 
thì họ vô cùng thất vọng. 

Họ nói với nhau: “Chao ơi, vị tu sĩ khổ 
hạnh đã bỏ cuộc, ông ta trở lại với đời sống 
lợi dưỡng đầy đủ ấm no rồi.” Thế rồi, năm vị 
đạo sĩ quay lưng từ bỏ vị thầy cũ của mình, 
bởi họ chắc chắn rằng không còn lợi ích gì để 
nấn ná bên cạnh một vị thầy không thực hành 
pháp tuyệt thực và hành xác. Một tu sĩ như 
thế không bao giờ có thể đạt được chân lý 
giác ngộ. 

Chẳng bao lâu sau, năm vị đạo sĩ này sẽ 
thức tỉnh và biết được rằng mình đã sai lầm 
bởi vì vị thầy của họ đã đạt được cứu cánh tối 
thượng trên con đường tìm kiếm chân lý giác 
ngộ. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 101 




o 



Đức Phật Gotama thành đạt 
Đạo Quả Chánh Đẳng Chánh Giác 
dưới Cội Bồ Đề trong rừng Uruvela 





cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 102 


Th ả nh Đạo 


^/ầ hững ai muốn được trông thấy tận mắt 
^ ^ nơi chốn mà hơn hai ngàn năm trăm 
năm trước Thái tử Siddhattha của dòng dõi 
Sãkya đã tìm được Chân Lý giác ngộ thì có 
thể đến thành phố Bodh Gaya, ở Bihar, rồi từ 
đó đi bộ thêm khoảng bảy dặm đường dọc 
theo bãi cát của một dòng sông rộng có tên là 
sông Phalgu còn được gọi là sông Neranjarã 
(Ni Liên) vào thời đức Phật còn tại thế. 

Khi gần đến thánh địa, họ sẽ thấy trên một 
mô đất giữa đồng bằng sừng sững một cấu 
trúc cao hình chữ nhật, được đúc bằng đá sậm 
màu có vài bậc thang uốn quanh, đỉnh vươn 
chót vót cao ngút. Tận cùng của đỉnh là một 
bệ thờ nhỏ lộ thiên, trên đặt một ngôi tháp 
cũng bằng đá dựng theo kiến trúc Ấn Độ. cấu 
trúc hình chữ nhật này được tô điểm với rất 
nhiều những tác phẩm điêu khắc thiên hình 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 103 


vạn trạng. Đó là đài kỷ niệm của Bodh Gaya 
(Bồ Đề Đạo Tràng). 

Dưới bóng mát đài kỷ niệm vĩ đại được 
bao quanh bằng một vòng tường thấp bằng đá 
này, khách hành hương có thể thấy được 
những tàng lá xum xuê của một cây cổ thụ, 
nơi Thái tử Siddhattha cuối cùng đã tìm ánh 
sáng giác ngộ. Dưới cội cây này, vào một 
buổi chiều vài ngàn năm trước, Ngài đã dừng 
bước, tọa thiền, hạ quyết tâm nỗ lực dũng 
mãnh tìm cho bằng được bí mật của đời sống 
và kiếp nhân sinh. 

Khi Ngài đi đến cội cây này - mà từ đó về 
sau được gọi là cây Bồ Đề hay cây Giác Ngộ 
để tưởng nhớ đến sự thành đạt vĩ đại nhất của 
Siddhattha - những lời Sujãtã nói như còn 
văng vẳng bên tai Ngài, “Con cầu chúc Ngài 
thành đạt được những gì Ngài mong cầu.” 

Ngồi dưới bóng cây cổ thụ, Ngài nghiêm 
trang phát nguyện với lòng rằng dù máu Ngài 
có khô cạn, gân thịt có tiêu mòn và thân chỉ 
còn da bọc xương, Ngài cũng sẽ không rời bỏ 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 104 


nơi này cho đến khi thành đạo, tìm được cho 
mình và cho chúng sanh con đường thoát 
khỏi vòng sinh tử luân hồi, con đường đưa 
đến trạng thái thường hằng, bất tử được gọi là 
Niết Bàn. 

Đây là một quyết tâm to lớn chưa từng có 
trong lịch sử loài người. Mặc dù có rất nhiều 
những đạo sĩ và ẩn sĩ khác ở Ân Độ đã trải 
qua bao nhiêu năm dài khổ tu để cầu giác 
ngộ, nhưng sau bao nhiêu gian khổ trường kỳ, 
hạnh phúc lớn lao nhất mà họ có thể đạt được 
cũng không phải là thứ hạnh phúc thường 
hằng và vĩnh cửu. Thứ hạnh phúc này không 
thể bền vững trước các biến động và đổi thay 
của cuộc đời. Cho tới một lúc nào đó khi sức 
cùng lực kiệt trên con đường phấn đấu mong 
đạt được những cảnh giới của thiên đường 
hạnh phúc, những vị đạo sĩ này sẽ bỏ dở 
đường tu để trở lại kiếp sống thế gian đầy đau 
khổ và bất toại nguyện. 

Những người này được ví như một người 
góp nhặt dành dụm được một số tiền lớn cất 
trong một chiếc hộp, nay bắt đầu tiêu dùng 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 105 


đến số tiền này. Chẳng bao lâu tiêu tiền hết, 
người ấy lại bắt đầu góp nhặt dành dụm. 
Cũng như thế, các vị đạo sĩ bỏ cuộc kia sẽ 
phải bắt đầu nỗ lực thực hành lại pháp tu khổ 
hạnh để được một thứ hạnh phúc không vững 
bền. Và cứ như vậy mà lẩn quẩn trong cái 
vòng chịu đựng khổ đau để đánh đổi một thứ 
hạnh phúc phù du. 

Hành động ấy có khác chi một người chịu 
gánh bao khó khăn vất vả, để lăn một quả cầu 
to lớn nặng nề lên tận đỉnh đồi cao và khi quả 
cầu lăn ngược trở xuống chân đồi thì người 
ấy lại tận lực lăn quả cầu trở lên đỉnh đồi lần 
nữa, rồi lần nữa, không sao chấm dứt được 
những khổ công này. 

Siddhattha không muốn Ngài cũng như tất 
cả các chúng sanh phải lăn mãi cuộc đời như 
quả cầu kia lên một đỉnh cao hạnh phúc rồi 
lại lộn ngược trở xuống thung lũng đau khổ. 
Ngài muốn đạt một thứ hạnh phúc thường 
hằng và vĩnh cữu, không bao giờ bị đánh mất, 
để những ai đã có được rồi thì sẽ không bao 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 106 


giờ phải gian khổ phấn đấu đi tìm lại nó một 
lần nữa. 

Dưới cội Bồ Đề rừng Umvela, trong đêm 
lịch sử ấy, Ngài hạ quyết tâm: hoặc đạt cho 
được cứu cánh giải thoát, hoặc chịu bỏ mạng 
trong cuộc chiến đấu phi thường này. 

Khi Siddhattha nguyện dồn hết khả năng 
tâm linh vào công việc vĩ đại này, tâm tư 
Ngài đã phải tranh đấu với những tham ái của 
chính Ngài, bởi những cảm giác, âm thanh, 
hưong vị từng được nếm qua trong quãng đời 
thế tục, những hình ảnh quyến rũ của đời 
sống cung điện, cứ tiếp tục đến khuấy động 
Ngài. 

Hiển hiện trong tâm Ngài là hình ảnh của 
những căn phòng xa hoa với dãy hành lang 
lộng lẫy của hoàng cung, của vườn ngự uyển 
với những hồ sen xinh xắn, lùm cây xum xuê, 
của những cung tần mỹ nữ luôn kề cận, hầu 
hạ và chiều chuộng Ngài hết lòng. 

Ngài cũng thấy hình ảnh người vợ trẻ yêu 
dấu của Ngài, đôi mắt xinh đẹp khẩn cầu, 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 107 


dáng dấp quyến rũ, yêu kiều, như quyện lấy 
mắt Ngài, giọng nói thân thương ngọt ngào 
như đang thỏ thẻ bên tai Ngài. Có cả hình ảnh 
đứa con trai bé nhỏ của Ngài, đứa con duy 
nhất, cậu bé sơ sinh kháu khỉnh tươi tắn, mai 
đây khôn lớn chắc sẽ làm rỡ ràng cho hoàng 
tộc. Ngài cũng thấy cả phụ vương với mái tóc 
nay đã bạc phơ mòn mỏi u sầu vì đứa con trai 
yêu quý không ở bên người để nối ngôi vua 
và an dân trị nước... 

Trái tim của vị Thái tử ẩn sĩ như se thắt lại 
với bao hình ảnh tràn ngập trong tâm. Ngài 
thầm nghĩ: 

“Ngươi có thể hưởng hào quang và quyền 
lực của một vị vua tiếng tăm lừng lẫy nếu 
ngươi chịu ở lại sống một cuộc đời thế gian 
như bao nhiêu người khác. Nhưng ngươi lại 
để lại sau lưng tất cả những gì mà bất cứ 
phàm nhân nào cũng đều ước ao, trân quý. 
Ngươi từ bỏ tất cả chỉ để đi tìm một điều mà 
không có ai nghĩ đến, một điều có lẽ không 
bao giờ tìm được, một điều không thể xảy ra. 
Biết đâu ngươi chỉ là một gã ngu xuẩn, một 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 108 


kẻ dại cuồng đem vất đi tất cả những gì chắc 
thật đang nắm trong tay để đi đuổi bắt một cái 
gì mà chính ngươi cũng không chắc chắn có 
trên đời này? 

“Thôi thì cứ cho là ngươi đã quyết tâm từ 
giã cuộc đời thế tục ấm êm hạnh phúc này để 
tìm cầu một cái gì đó cao xa mà ngươi nghĩ 
rằng sẽ tốt đẹp hơn, nhưng tại sao ngươi 
không thể tìm đạo bằng pháp hành mà các tu 
sĩ khác hằng tu tập theo cách khổ hạnh, nhịn 
ăn, hành xác? Ngươi nghĩ rằng con đường tu 
của họ là sai lạc, nhưng còn phương pháp của 
ngươi có chắc là đã đúng không? Và rồi khi 
đạt được trạng thái hỷ lạc nào, sao ngươi 
không thấy hài lòng như họ hay vì hỷ lạc này 
không được dài lâu như ngươi mong muốn? 

“Đời sống thật ngắn ngủi. Con người ai 
cũng phải chết. Rồi không bao lâu nữa, ngươi 
cũng phải chết. Tại sao ngươi không dùng 
những năm tháng hiếm quý còn lại trong đời 
này để tận hưởng mọi vui thú trần gian trước 
khi tử thần đến, bởi lúc ấy những hoan lạc kia 
không sao cầm níu lại được, ôi cuộc đời! 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 109 


Nào là tình yêu, nào là danh vọng, nào là vinh 
quang, nào là những lời tán thán ngợi ca: tất 
cả là của ngươi, trong tầm tay với. Tất cả là 
thực tại, là những gì cụ thể chắc chắn mà 
ngươi có thể thọ nhận được, không phải là ảo 
giác mong manh hão huyền. Tại sao ngươi tự 
đày ải tâm thần cho khốn khổ như vậy trong 
rừng vắng để mong cầu thứ mà chưa một ai 
từng tìm được trong đời?” 

Trong đêm lịch sử ấy, ngồi dưới cội cây 
Bồ Đề khi Siddhattha dốc hết tâm lực quyết 
khám phá con đường thoát khổ, tâm trí Ngài 
tràn ngập suy tư. Những kỷ niệm thiết tha của 
bao năm tháng êm đềm trong đời sống vương 
giả cứ đến dằn vặt như để lung lay quyết tâm 
tìm đạo dũng mãnh của Ngài, cả những ý 
tưởng hoài nghi về những phương pháp tu tập 
của mình. 

Nhưng Ngài không cho phép mình lùi 
bước bỏ dở mục đích cao cả đang theo. 
Ngược lại, Ngài còn định tâm kiên cố hơn, nỗ 
lực tinh tấn hơn để tìm cho được Chân lý. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 110 


Ngài gọi thầm: “Hãy đi đi hỡi Ma Vương 
quỷ quyệt! Ta biết rõ ngươi là ai. Ngươi là 
phần tâm linh tội lỗi, đen tối và quỷ quyệt, 
bấy lâu nay kìm hãm không cho con người 
vươn tới cõi toàn hảo cao thượng. Đừng tìm 
cách ngăn chặn không cho ta thấu rõ được 
Chân Lý mà ta đã nỗ lực quyết tâm thành đạt. 
Nơi đây, ta quyết sẽ ngồi cho đến khi đắc đạo 
quả dù có phải máu khô cạn, thịt hao mòn và 
thân này chỉ còn da bọc xương.” 

Siddhattha tọa thiền, và vẫn tiếp tục tọa 
thiền, nỗ lực và kiên quyết phấn đấu để tận 
diệt mọi ô nhiễm phiền não trong tâm để thay 
vào đó là nền tảng của một hạnh phúc cao 
thượng, trường cửu, bất biến, không gì thay 
đổi hay phá vỡ được. 

Ngài tinh tấn thiền định sau khi đã dẹp trừ 
được tất cả những pháp bất thiện đã khuấy 
phá lung lạc tâm ý mình. Dần sau đó, tâm 
Ngài trở nên tịch tỉnh như một mặt hồ tĩ nh 
lặng. Ngài không còn giao động hoang mang 
bởi những ký ức đầy quyến rũ của tham ái thế 
tục mà Ngài đã từng tận hưởng. Cũng không 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 111 


còn những tư tưởng hoài nghi, sợ hãi về 
quyết tâm tầm đạo. Chỉ còn tâm an trú, tĩnh 
lặng và trong sáng, với niềm tin vững chãi và 
kiên quyết dũng mãnh đặt trọn vào một mục 
tiêu duy nhất là con đường giải thoát ra khỏi 
vòng sinh tử. 

Và Ngài đã thành công. Siddhattha, vị 
Thái tử Tỳ kheo dòng dõi Sãkya - gia tộc 
Gotama - đã trở thành bậc giác ngộ, bậc tỉnh 
thức, đấng toàn giác. Nay Ngài là Đức Phật 
Gotama, người đem lại ánh sáng chân lý cho 
nhân loại, phá vỡ được màn đen tăm tối giam 
hãm loài người trong vòng sinh tử luân hồi. 
Nay Ngài là Bậc Tỉnh Thức trong khi mọi 
chúng sinh còn chìm đắm trong giấc mộng 
trần gian. Và nay Ngài là Đấng Toàn Giác 
với trí tuệ vô song trong khi nhân thế vẫn còn 
bị ngăn che bởi màn vô minh dày đặc. 

Ngài đã thấu triệt được trọn vẹn bản chất 
thật sự của đời sống từ cội rễ. Ngài hiểu được 
vì sao con người chết rồi lại tái sinh không 
thoát được khỏi vòng sinh tử luân hồi và phải 
gánh chịu đau khổ. Tuệ giác đầu tiên mà Ngài 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 112 


đã viên mãn trong đêm thiền tọa dưới cội Bồ 
Đề là Túc Mệnh Minh (sự nhớ lại thật rõ ràng 
những kiếp quá khứ của Ngài), thân tái sinh 
vào loài nào, cảnh giới nào, cõi thấp hay cao, 
hèn mọn hay sang giàu, ô trược hay tinh 
khiết, cho đến khi cuối cùng Ngài tái sanh 
vào kiếp sống này, là con trai của vua 
Suddhodana và hoàng hậu Mahãmãyã. 

Sau đó, với định lực hùng tráng dũng 
mãnh, Ngài thành tựu Thiên Nhãn Minh, 
nhận biết được con người sanh ra rồi chết từ 
kiếp này để tái sinh vào một kiếp khác, hoàn 
toàn tùy thuộc vào nghiệp đã tạo ra. Ngài 
thấy được vì sao có những người tái sinh vào 
những cõi an vui hạnh phúc do bởi họ đã tạo 
nhiều thiện nghiệp. Ngài cũng thấy được vì 
sao có những người tái sinh vào những cõi 
bất hạnh đau khổ do bởi họ đã tạo nhiều ác 
nghiệp. Ngài thấy thật rõ ràng rằng chính 
nghiệp và chỉ có nghiệp mới đưa đẩy chúng 
sanh đến những cõi giới an vui hay bất hạnh. 

Và rồi cuối cùng Ngài thành đạt Lậu Tận 
Minh, trí tuệ cao thượng vi diệu nhất trong 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 113 


đêm lịch sử đó. Ngài thấu hiểu thật rõ ràng 
những nguy tai hiểm họa khi con người cứ tự 
buông xuôi mãi theo dòng đời trầm luân, lúc 
vui lúc khổ, ba chìm bảy nổi. Ngài thấy được 
do đâu con người cứ tái sinh để rồi phải chịu 
những bất toàn của cuộc sống. Đó là do lòng 
tham ái khiến họ cố bám víu vào từng mảnh 
vụn hạnh phúc nhỏ nhoi mà cuộc đời thỉnh 
thoảng ban phát cho họ. Ngài cũng thấy được 
vì sao con người cứ để cho mình bị sập bẫy 
tái sinh hoài mãi, như những con nai tham 
lam lao mình vào lưới rập, chụp bắt bất cứ 
một mảnh mồi ngon nào - dù là nhỏ bé. 

Và Ngài nhận chân rằng, nếu con người 
không còn muốn trôi lăn trong vòng sinh tử 
luân hồi này nữa thì phưong cách duy nhất 
phải thực hành là không thất niệm lao mình 
vào mọi dục lạc của cuộc đời. 

Sau đó, Ngài thấu suốt được Con Đường 
Giải Thoát mà nếu thực hành trọn vẹn thì đến 
một lúc nào đó con người có thể tự giữ mình 
khỏi bị dính mắc vào mọi dục lạc và biết trân 
quý những gì có giá trị tốt đẹp hon. Nhờ đó 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 114 


họ sẽ không còn tái sinh vào cõi dục lạc vô 
thường đầy bất toại nguyện này và sẽ đạt 
được hạnh phúc chân thực thường hằng của 
Niết Bàn. Con Đường Giải Thoát này, Ngài 
gọi là Bát Chánh Đạo, là con đường chân 
chánh cho những ai mong cầu sự giác ngộ 
cao thượng. Bát Chánh Đạo gồm có tám yếu 
tố (còn gọi là tám chi hay tám phần): 

Yếu tố thứ nhất là Chánh Kiến. Chánh 
Kiến là sự nhận thức được rằng mọi sự vật 
trên thế gian - kể cả hiện hữu của chính bản 
thân mình - đều vô thường, không bền vững, 
và do đó, nếu chúng ta quá dính mắc vào 
những sự vật này, chúng ta sẽ đau buồn, thất 
vọng. Chánh Kiến còn có nghĩa là nhận thức 
được rằng thiện nghiệp luôn luôn đưa đến 
hạnh phúc an lạc, và ác nghiệp luôn luôn đưa 
đến bất hạnh đau khổ, trong kiếp này và 
những kiếp về sau. 

Yếu tố thứ hai là Chánh Tư Duy hay 
Chánh Hướng Tâm, nghĩa là suy nghĩ chân 
chính. Vì thấy được bản chất thật sự của thế 
gian và sự vật, tâm ý sẽ xả bỏ những dính 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 115 


mắc sai lạc đã từng bám chặt vào chúng. 
Chánh Tư Duy còn có nghĩa là, với suy nghĩ 
chân chính đó tự động tâm từ ái bi mẫn sẽ 
được rải đến cho tất cả những ai thân tâm còn 
bám víu trong vòng thế tục khiến phải đau 
khổ khốn cùng, và lòng thiết tha mong muốn 
họ được thoát khỏi những oan trái, bất hạnh 
đó. 

Yếu tố thứ ba là Chánh Ngữ nghĩa là lời 
nói chân chính: chỉ nói những lời chân thật, 
từ ái và sáng suốt; tránh những lời dối trá, thô 
lỗ, sâu độc, vu khống, chia rẽ, và nông cạn vô 
ích. 

Chánh Nghiệp, yếu tố thứ tư, là không 
phạm các giới sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, 
và dùng những chất say hay kích thích khiến 
tâm trí điên đảo liều lĩ nh , thôi thúc thân làm 
những điều sai quấy tội lỗi. 

Chánh Mạng, yếu tố thứ năm, là tìm kế 
sinh nhai bằng những nghề chân chánh không 
làm đau đớn tổn hại đến cho bất cứ chúng 
sanh nào. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 116 


Yếu tố thứ sáu là Chánh Tinh Tấn gồm 
bốn loại tinh tấn. Tinh tấn thứ nhất là nỗ lực 
cố gắng kiểm soát mọi tư tưởng, cảm xúc để 
ngăn ngừa những tâm ý bất thiện, tội lỗi nảy 
sinh. Tinh tấn thứ hai là cố gắng diệt những 
tâm ý có tính cách bất thiện đã nảy sinh. Tinh 
tấn thứ ba là duy trì và trau dồi những tư 
tưởng thiện lành và hữu ích đã nảy sinh. Tinh 
tấn thứ tư là cố gắng phát triển những tư 
tưởng thiện lành hữu ích mới. 

Chánh niệm, yếu tố thứ bảy, là luôn luôn 
ghi nhớ và không bao giờ xao lãng những đặc 
tính thật sự của thân, không cho rằng nó tốt 
đẹp, bền vững, toàn hảo hơn thực chất của nó. 
Chánh niệm còn là ghi nhận rằng tất cả 
những di chuyển, hoạt động, chức năng của 
thân chỉ đơn thuần là động tác, cử chỉ của cơ 
thể, không hơn không kém. Chánh niệm cũng 
có nghĩa là ghi nhận được thực tính của tâm: 
một dòng tư tưởng cảm xúc không ngừng 
thay đổi, biến dạng khiến tâm ý của hai thời 
điểm khác nhau không thể nào giống hệt như 
nhau. Sau cùng, Chánh Niệm còn là ghi nhận 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 117 


trong tâm và không bao giờ quên lãng từng 
bước đường tu học theo giáo pháp của Đức 
Phật để giải thoát tâm ý khỏi tất cả những 
xiềng xích trói buộc, đạt được trạng thái tự tại 
hoàn hảo nhất là Niết bàn. 

Chánh Định, yếu tố cuối cùng của Bát 
Chánh Đạo, là tập không cho tâm tùy tiện bay 
nhảy lang thang, bằng cách trụ tâm chặt chẽ 
vào một đối tượng rồi dùng sự định tâm này 
soi sáng những gì ta đang nỗ lực cố gắng thấu 
triệt. 

Đó là tám yếu tố của Bát Chánh Đạo mà 
Thái tử Siddhattha, nay là Đức Phật Gotama, 
đã thân chứng được dưới cội cây Bồ Đề ở 
Uruvela hơn hai ngàn năm trăm năm trước. 
Ba yếu tố cuối cùng, Chánh Tinh Tấn, Chánh 
Niệm và Chá nh Định, theo ý nghĩa toàn triệt, 
được dành cho các bậc nỗ lực theo sát con 
đường Phật dạy. Để thực hiện chí nguyện này 
dễ dàng và hữu hiệu hơn, họ đã từ bỏ nếp 
sống thế tục để sống đời tu sĩ. Tuy nhiên, bất 
cứ ai cũng đều có thể tu tập ba yếu tố này tùy 
theo căn cơ hoàn cảnh của mình. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 118 


Hai yếu tố đầu tiên của Bát Chánh Đạo là 
Chánh Kiến và Chá nh Tư Duy được viên 
thành bởi những hành giả sau nhiều năm thực 
tập thiền, đã thấu hiểu được gần trọn vẹn thực 
tánh của vạn pháp gần như Đức Phật. Thế 
nhưng, những ai hằng nguyện tu học theo 
giáo pháp của Ngài, đều phải có một vốn 
liếng Chánh Kiến và Chánh Tư Duy tối thiểu. 
Họ phải có những lúc suy tư vì sao mọi sự vật 
trên thế gian đều không hoàn hảo và như ý. 
Và phải có những lúc họ thành tâm phát 
nguyện rằng một ngày nào đó họ sẽ buông bỏ 
mọi phù du giả tạm của cuộc sống thế tục để 
hướng về những gì cao quý và trường tồn 
hơn. 

Còn ba yếu tố giữa của Bát Chánh Đạo là 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng 
phải luôn luôn được thực hành nghiêm chỉnh. 
Chúng ta nên cố gắng sinh tồn mà không làm 
thương tổn đến bất cứ một chúng sinh nào 
khác dù bằng lời nói hay hành động, cố gắng 
tránh dùng tà ngữ, tránh làm những hành vi 
bất thiện để trau dồi khả năng kiểm soát ý 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 119 


tưởng và huấn luyện tâm trí thích đáng. Cuối 
cùng sẽ đạt được sự hiểu biết và những tuệ 
giác mà Đức Phật đã chứng ngộ và giảng dạy. 
Đó mới thật sự là Trí Tuệ chân chánh. 

Khi đã đạt được trí tuệ chân chánh này, 
tâm sẽ vượt thoát tất cả những dính mắc thế 
gian. Vì không còn vướng bận bởi bất cứ sự 
vật nào, tâm sẽ không còn hình thành theo bất 
cứ hình tướng thế gian nào nữa. Đó có nghĩa 
là: Nếu không còn sanh, thì sẽ không còn 
những đau khổ phiền não đi theo chúng sa nh 
vào thế gian; và như vậy toàn khối khổ đau sẽ 
bị đoạn trừ mãi mãi. 

Dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã khám phá ra 
được tất cả những chân lý ấy. Ngài chứng 
ngộ Bát Chánh Đạo còn được gọi là Tam Học 
Giới Định Huệ (tiếng Pali gọi là Sha, 
Samãdhi, và Pannã.) 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 120 



n A 


cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 121 





Đức Phật truyền dạy 
sáu mươi vị đệ tử A La Hán đầu tiên 
lên đường truyền bá giáo pháp khắp mọi nơi 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 122 



^/ì hư một người miệt mài phấn đấu không 
^ ^ ngừng nghỉ để vượt qua dòng nước 
mênh mông đầy sóng gió, cuối cùng đã đến 
được bờ bến an lành, nay nằm nghỉ ngơi thư 
giản thân xác và thanh thản hài lòng khi hồi 
tưởng lại những nguy hiểm ngặt nghèo đã 
vượt qua... 

Như một người vừa leo đến chót đỉnh một 
ngọn núi cao đón nhận không khí trong lành 
tươi mát, nay vui sướng mãn nguyện nhìn 
xuống cánh đồng nóng bức bụi bặm còn đang 
ngột ngạt mà mình vừa bỏ lại sau lưng... 

... Cũng như vậy nay những nỗ lực phấn 
đấu gian khổ đã kết thúc bằng chiến thắng mỹ 
mãn vẻ vang trong trận chiến hung hãn quyết 
liệt vừa qua, Đức Thế Tôn nghỉ ngơi giây lát 
giữa rừng Uruvela vắng lặng, an hưởng niềm 
hỷ lạc, lòng thanh thản đã vượt qua được 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 123 


CUỘC hành trình gian nan, thỏa thích nếm 
hương vị của thánh quả giải thoát giác ngộ 
mà Ngài vừa thành tựu. 

Sau khi tịnh dưỡng dưới cội cây chiến 
thắng, Siddhattha Gotama, từ nay trở thành 
Đức Phật Gotama, rời cội Bồ Đề và đến tọa 
thiền dưới một cội cây khác (cây ajapãla), nơi 
những người chăn dê thường đến tránh nắng 
trong khi họ trông coi đàn gia súc. 

Có một người Bà La Môn tình cờ đi 
ngang nẻo ấy. Sau khi chào hỏi vị đạo sĩ ngồi 
dưới gốc cây của người chăn dê, người Bà La 
Môn hỏi Ngài: 

- Gotama, điều gì khiến cho một người 
thật sự là một vị Bà La Môn chân 
chánh? Vị ấy cần phải có những đức 
tính phẩm hạnh nào để xứng đáng là 
người của giai cấp cao quý nhất? 

Đức Phật không quan tâm đến vẻ khiếm 
nhã của người Bà La Môn kiêu hãnh ngạo 
mạn gọi Ngài cộc lốc bằng tên tộc Gotama 
chứ không dùng một danh hiệu nào để tỏ lòng 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 124 


tôn kính Ngài. Ngài thẳng thắn trả lời ông ta 
bằng bài kệ sau: 

Một người Bà La Môn 
Đã tận diệt mọi ác nghiệp, 

Đã dập tẳt ngã mạn, 

Biết tự chế và thanh tịnh, 

Tinh cần tu tập, 

Sống đời phạm hạnh thánh thiện, 

Người ấy có sự sáng ngời 
Của Bà La Môn, 

Không còn dính mẳc vào trần tục. 

Người Bà La Môn bỏ đi, lẩm bẩm một 
mình, “Vị đạo sĩ Gotama này thật đã thấu rõ 
tâm ý của ta, Vị đạo sĩ Gotama thật thấu rõ 
tâm ý của ta.” 

Một vài ngày sau, khi Đức Phật vẫn còn 
ngồi dưới gốc cây của người chăn dê, có hai 
thưong gia đang trên đường đi buôn, rảo 
bước qua noi ấy. Khi nhìn thấy vị ẩn sĩ ngồi 
an lạc tự tại dưới gốc cây, họ dâng cúng Ngài 
những thực phẩm tưoi tốt thom ngon nhất của 
họ, và rúng động bởi vẻ cao quý thánh thiện 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 125 


của Ngài, họ thỉnh cầu Ngài thâu nhận họ làm 
đệ tử thiện tín của Ngài. Và như vậy, hai 
thương gia này, Tapussa và Bhallika, trở 
thành những đệ tử đầu tiên của Đức Phật 
Gotama. 

Sau khi tịnh dưỡng, Đức Phật bắt đầu nghĩ 
đến những việc nên thực hiện kế tiếp. Ngài đã 
chứng ngộ được Chân Lý giải thoát, giờ đây 
Ngài nhận thấy không thể giữ lấy cho chỉ 
riêng mình một tri kiến quý hiếm như vậy mà 
phải truyền bá lại cho người khác, để họ có 
thể nếm được hương vị giải thoát như Ngài 
đã thọ hưởng. Đây là những tư tưởng đầu tiên 
đến với Ngài. Nhưng sau đó những suy nghĩ 
khác lại tiếp đến. Ngài tự nghĩ: 

“Giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ 
không là một giáo pháp dễ lãnh hội. Nó thậm 
thâm vi diệu. Chỉ có những bậc thiện trí mới 
có thể thấu triệt. Nhưng thế gian không có 
bao nhiêu bậc thiện trí. Đại đa số không 
muốn vất vả tư duy và suy niệm. Họ thích 
những điều đơn giản dễ hiểu, những thứ gây 
hứng thú và để tiêu khiển. Tâm trí họ chỉ 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 126 


hướng đến những gì hứa hẹn cho họ lạc thú 
và thỏa thích. Họ đắm chìm trong luyến ái 
dục lạc. Nếu ta truyền bá giáo pháp mà ta đã 
chứng ngộ, họ sẽ không hiểu ta đang nói gì. 
Họ sẽ không lắng lòng ghi nhận. Ta sẽ chỉ 
hoài công vô ích mà thôi.” 

Với những tư duy đó, Đức Phật gần như 
đã quyết định không truyền bá Chân Lý Ngài 
đã chứng ngộ được. Nhưng Ngài lại tiếp tục 
suy nghĩ: 

“Quả thật đa số chúng sinh không muốn 
nghe đến Chân Lý ta đã chứng ngộ, và dù có 
cố gắng lắng nghe ta giảng giải đi nữa cũng 
không thể lãnh hội được. Họ quá ưa thích 
những lý lẽ đơn giản, dễ hiểu, êm tai, thoải 
mái, và không gây bận tâm suy nghĩ. 

“Tuy nhiên, không phải trong chúng sinh 
ai cũng như ai. Chắc chắn có một số người, 
tuy không nhiều, nhưng số người ít ỏi đó 
không hài lòng mãn nguyện với kiếp sống 
hiện tại của họ. Họ muốn học hỏi vun bồi tri 
kiến, không thỏa thích buông lung theo dòng 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 127 


tham ái dục lạc. Ta có thể đem lợi lạc đến 
thiểu số chúng sinh này bằng cách cho họ cơ 
hội được nghe giáo pháp của ta. 

“Ta sẽ lên đường ngay để truyền bá pháp 
Tứ Diệu Đế cho những ai có duyên gặp gỡ. 
Đó là giáo lý về Bốn Sự Thật Cao Quý (hay 
Tứ Thá nh Đe) gồm Khổ Đe - sự khổ, Tập Đế 
- nguyên nhân của sự khổ, Diệt Đe - chấm 
dứt sự khổ, Đạo Đế - con đường thoát khổ. 
Trong bao nhiêu người được nghe giảng dạy 
Tứ Diệu Đế, có một số sẽ lãnh hội được. 

“Như trong một đầm sen có bao nhiêu là 
loài sen khác nhau đang vươn mình lớn dậy, 
sen đỏ, xanh và sen trắng, đa số còn lấp xấp ở 
đáy bùn trong đầm, một số lên được nửa 
chừng, một số trồi lên đến mặt nước và buông 
thả nơi ấy; nhưng có một số rất ít vươn cao 
mình để nâng những đóa hoa sen vượt lên 
hẳn mặt nước bùn, đón nhận không khí trong 
lành và nắng trời tươi sáng. 

“Cũng tương tự như vậy, có những chúng 
sanh tâm tư chìm sâu trong vũng bùn dục lạc 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 128 


tham ái; có những chúng sanh không mấy 
đắm chìm trong bùn nhơ; và có một số rất ít 
tâm chỉ gợn chút ít bùn ái dục. Thiểu số này 
sẽ lãnh hội được giáo pháp của Như Lai. Như 
Lai sẽ giảng dạy cho họ. Như Lai sẽ lên 
đường ngay bây giờ để đem giáo pháp đến 
cho tất cả chúng sanh mọi nơi.” 

Tiếp đó Đức Phật bắt đầu suy xét xem 
những ai là bậc thiện trí đầu tiên để Ngài 
thuyết pháp, những ai hầu như chắc chắn biết 
lắng nghe và nhanh chóng lãnh hội được lời 
Ngài dạy. 

Rồi Ngài nghĩ đến Ãlãra Kãlãma - vị lão 
sư đầu tiên của Ngài, một bậc trí thức, thông 
thái, tư duy nhạy bén và phẩm hạnh cao quý. 
Ngài thầm nghĩ, “Ta sẽ đến thuyết pháp cho 
Ãlãra Kãlãma trước tiên. Đạo sĩ sẽ lãnh hội 
rất nhanh chóng.” 

Nhưng khi Ngài chuẩn bị lên đường đến 
gặp Ãlãra Kãlãma, Chư Thiên báo tin cho 
hay rằng Ãlãra Kãlãma đã từ trần. Đức Phật 
rất tiếc khi nghe tin này, bởi Ngài nghĩ rằng 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 129 


một người đầy đủ phẩm hạnh và trí tuệ như vị 
lão sư Ãlãra Kãlãma, chắc chắn sẽ chứng đắc 
ngay khi vừa nghe được giáo pháp của Ngài. 

Rồi Ngài lại suy gẫm xem ai khác sẽ có 
khả năng lãnh hội được giáo pháp của Ngài. 
Ngài nghĩ đến vị thầy thứ nhì của Ngài trước 
kia - Uddaka - môn đồ của phái Rãma. Cũng 
như Ãlãra Kãlãma, Uddaka có khả năng thấu 
triệt rốt ráo những điều Đức Phật trao truyền. 
Nhưng khi Ngài dò hỏi noi Uddaka cư ngụ 
thì hay tin rằng Uddaka đã qua đời ngay đêm 
trước đó. 

Ngài lại nghĩ đến năm vị đạo sĩ đã tận tụy 
chăm sóc phục vụ Ngài khi Ngài còn đang 
phấn đấu tầm đạo ở Uruvela. Khi dò hỏi tin 
tức của họ, Ngài được biết họ hiện ngụ tại 
Lộc Uyển (nay là Sarnath, Vườn Nai), 
Isipatana, gần Benares (nay là Varanasi, Ba 
La Nại). 

Ngài bèn rời Uruvela, bộ hành về hướng 
Benares, cách đó chừng một trăm năm mưoi 
dặm đường, để tìm gặp những người thị giả 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 130 


và môn đồ xưa của mình và giảng giải cho họ 
những điều Ngài đã chứng ngộ. Sau bao 
nhiêu ngày đi bộ ròng rã, một buổi chiều kia 
Ngài đến gần những rặng cây của Lộc Uyển 
nơi năm vị đạo sĩ cư ngụ. 

Khi họ nhìn thấy Đức Phật từ xa đi lại, họ 
nói với nhau: 

- Kìa, hãy nhìn đằng kia! Đó là đạo sĩ 
Gotama đang đi về phía chúng ta, người 
đạo sĩ sống xa hoa hưởng thụ, không 
phấn đấu hành đạo và đã trở lại với đời 
sống lợi dưỡng an nhàn. Đừng tiếp đón 
trò chuyện với ông ta làm gì! Đừng 
cung kính đảnh lễ! Cũng đừng ai rước y 
bát của ông ta! Chúng ta cứ đặt một 
mảnh chiếu ở bên kia để đạo sĩ ấy ngồi 
nếu muốn. Ai lại đi phục vụ một đạo sĩ 
vô tích sự như ông ta!” 

Thế nhưng, khi Đức Phật tiến đến gần hơn 
và gần hơn, họ bắt đầu nhìn ra, vì một lý do 
nào đó, Ngài không giống như xưa, như 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 131 


những ngày mà họ sống kề cận và tu học với 
Ngài. 

Họ thấy có gì khác thường ở nơi Ngài, 
một cái gì thật thánh thiện oai nghiêm, mà họ 
chưa từng thấy bao giờ. Và không ai bảo ai, 
trước khi kịp nhận thức được hành động của 
chính mình, họ quên hẳn những điều đã đồng 
ý với nhau. Một người vội vã tiến lên cung 
kính rước y bát của Ngài; một người khác bận 
rộn sửa soạn chỗ ngồi cho Ngài; người khác 
lập tức đi lấy nước cho Ngài rửa chân. 

Sau khi ngồi xuống chỗ dành cho mình, 
Đức Phật mở lời: 

- Này quý đạo sĩ, Như Lai đã chứng ngộ 
được đạo quả Vô Sanh Bất Diệt. Hãy 
nghe Như Lai giảng dạy. Nếu các vị 
chịu khó lắng nghe, học hỏi và thực 
hành theo lời giáo huấn của Như Lai, 
các vị cũng sẽ chứng ngộ ngay trong 
kiếp sống này, và thấy rằng những gì 
Như Lai nói là sự thật. Các vị cũng sẽ 
đạt được quả vị Vô Sanh Bất Diệt. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 132 


Năm vị đạo sĩ rất ngạc nhiên khi nghe vị 
đạo sư cũ của mình thốt lên những lời như 
vậy. Họ đã chứng kiến Ngài sống khổ hạnh, 
ăn uống kham khổ, ít ngủ nghỉ. Họ cũng đã 
mục kích việc Ngài từ bỏ tất cả những nỗ lực 
tìm cầu Chân Lý; vậy mà giờ đây Ngài đến 
tìm họ để nói với họ rằng Ngài đã đạt được 
Chân Lý. Thật là vô lý. Họ không tin lời 
Ngài. Họ trình bày với Ngài rằng: 

- Hõi đạo hữu Gotama, khi chúng tôi 
sống với đạo hữu, đạo hữu hành trì bao 
nhiêu pháp tu khổ hạnh và ép xác 
nghiêm khắc mà có lẽ chưa có một đạo 
sĩ nào khác trên cả xứ Ân Độ này có thể 
thực hành được, vì vậy mà chúng tôi đã 
đối xử với đạo hữu như một bậc tôn 
trưởng, như một vị đạo sư. Ngay với tất 
cả những cố gắng ấy của đạo hữu, đạo 
hữu đã không tìm được Chân Lý cao 
thượng. Cớ sao bây giờ đạo hữu có thể 
đạt được giác ngộ khi mà đạo hữu đã từ 
bỏ các nỗ lực phấn đấu, quay trở lại một 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 133 


CUỘC sống tầm thường, xa hoa hưởng 
thụ? 

Nhưng Đức Phật trả lời: 

- Các đạo sĩ đã lầm rồi. Như Lai chưa hề 
ngừng nỗ lực phấn đấu bao giờ. Như 
Lai không sống đời buông thả hưởng 
thụ. Hãy nghe đây các đạo sĩ. Như Lai 
đã chứng đạt đạo quả giác ngộ vô 
thượng. Và ta có thể giảng dạy cho các 
đạo sĩ để các vị cũng có thể đạt được 
đạo quả ấy. 

Năm vị ẩn sĩ vẫn không thể tin được 
những gì vị đạo sư xưa đang trình bày. Họ 
cho rằng một điều như vậy không thể nào là 
sự thực, dù rằng một lần nữa Ngài đã năn nỉ 
họ lắng nghe và tin những gì Ngài nói. 

Khi Ngài thấy rằng họ không tin Ngài đã 
đạt được quả Vô Sanh Bất Tử, Ngài nhìn họ 
thật tha thiết, thật nghiêm nghị, và nói rằng: 

- Hãy nghe đây, các đạo sĩ! Trong suốt 
thời gian các vị sống với ta trước đây, 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 134 


đã có bao giờ ta nói với các vị những 
điều như vậy không? Đã có bao giờ ta 
nói với các vị rằng ta đã đạt đến trí tuệ 
giác ngộ vô thượng, đến đạo quả Vô 
Sanh Bất Diệt hay không? Hãy trả lời 
cho Như Lai! 

Năm vị đạo sĩ phải trả lời với Đức Phật 
rằng quả thật Ngài chưa bao giờ nói với họ 
những điều như vậy trước kia. Đức Phật 
nghiêm giọng: 

- Tốt lắm, vậy bây giờ hãy lắng nghe khi 
Như Lai nói rằng Như Lai đã thật sự 
chứng ngộ quả Vô Sanh Bất Diệt. Và 
hãy để Như Lai trình bày cho các vị về 
đạo quả này. 

Những lời của Đức Phật vừa thốt lên thật 
là nghiêm trang và oai nghi cùng với ánh mắt 
thật cưong nghị, khiến năm vị đạo sĩ không 
sao từ chối lắng nghe Ngài. Họ mời Ngài ở 
lại chỉ giáo cho họ. Và như vậy, ngày này qua 
ngày khác trong những tháng sau đó, Đức 
Phật bắt đầu vận chuyển bánh xe Pháp Bảo, 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 135 


thuyết giảng cho năm môn đồ. Thời pháp đầu 
tiên là Dhammacakkappavattana Sutta (Kinh 
Chuyển Pháp Luân). 

Trong lúc Ngài giảng dạy cho hai vị, thì 
ba vị kia đi trì bình, đủ vật thực cho cả sáu 
người độ dụng. Sau đó ba vị này ở lại Vườn 
Nai để học và hành còn hai vị kia đi trì bình. 
Sáu thầy trò sống hòa kính với nhau. Đức 
Phật thuyết pháp, năm vị đệ tử siêng năng 
học hỏi và hành thiền theo lời giáo huấn của 
Ngài. Bởi năm vị đều tinh tấn cần mẫn lại 
được chính Đức Phật hướng dẫn, không bao 
lâu, cả năm vị đều lần lượt thành đạt Chân Lý 
vô thượng như bổn sư của họ. Họ đã thân 
chứng Niết Bàn (Nibbãna) ngay trong kiếp 
sống hiện tại. 

Trong năm vị đạo sĩ này, Koụdaníia (Kiều 
Trần Như) là vị đệ tử đầu tiên thấu triệt và 
chứng ngộ được những điều Đức Phật giảng 
dạy. Bốn vị còn lại là Bhaddaka, Assaji, 
Vappa và Mahãnãma. Đây là năm vị A La 
Hán (Arahan) đầu tiên trên thế gian. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 136 


A La Hán là tên gọi dành cho một người 
ngay trong kiếp sống hiện tại đã thân chứng 
được quả vị Niết Bàn Vô Sanh Bất Tử. Năm 
vị A La Hán này là năm tỳ kheo đầu tiên của 
Tăng Đoàn (Sangha) còn gọi là Giáo Hội 
Tăng Già gồm những vị đệ tử của Đức Phật, 
trọn đời tu học, thực hành giáo pháp của 
Ngài. 

Khi Đức Phật còn đang ngự tại Vườn Nai, 
có một thanh niên gia đình giàu có ở gần đó 
tên là Yasa tìm đến gặp Ngài. Sau khi nghe 
Đức Phật giảng giải giáo pháp của Ngài và 
các phước báu cũng như quả vị có thể chứng 
đạt được khi tu học giáo pháp này, Yasa vô 
cùng hoan hỷ, lập tức xin Đức Phật cho 
chàng được xuất gia, thọ giới tỳ kheo, và ở lại 
bên Đức Phật để hành đạo. 

Đêm hôm ấy một người đàn ông lớn tuổi 
đến gặp Đức Phật, thưa với Ngài là con trai 
ông rời nhà sáng nay để đến viếng Đức Phật, 
nhưng mãi đến giờ con trai ông vẫn chưa trở 
về, mà mẹ của cậu thì đang than khóc ngỡ 
rằng cậu đã bị bọn cướp hãm hại. Đức Phật 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 137 


cho ông biết con trai của ông nay đã là một vị 
tỳ kheo; rồi Ngài bắt đầu thuyết pháp cho 
người cha của vị tân tỳ kheo này. Sau thời 
pháp, người cha cũng vô cùng hoan hỷ, xin 
Đức Phật cho ông thọ lễ quy y Tam Bảo. 

Sáng hôm sau, khi Đức Phật và vị tân tỳ 
kheo trẻ tuổi Yasa đến trì bình khất thực ở 
nhà cha mẹ của người, bà mẹ vui mừng khi 
thấy chồng và con trai trở thành môn đệ của 
một vị Đạo Sư cao quý như vậy. Bà xin quy y 
Tam Bảo, trở thành tín nữ đầu tiên của Đức 
Phật. 

Bốn người bạn thân của Yasa, theo gương 
lành của bạn, cũng xin xuất gia, thành đệ tử 
của Đức Phật Gotama, gia nhập Tăng Đoàn. 
Và cứ như thế, thêm rất nhiều thanh niên lần 
lượt xuất gia tại Isipatana, cho đến lúc Đức 
Phật thâu nhận được sáu mươi vị tỳ kheo trẻ 
tuổi. Tất cả đều xuất thân từ dòng dõi cao 
quý, đều hăng hái chuyên cần tu học và tinh 
tấn kiên nhẫn hành trì giáo pháp dưới sự 
hướng dẫn của Đức Phật. Không bao lâu sau, 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 138 


cả sáu mươi vị đều thành tựu thánh quả giải 
thoát, trở thành những bậc A La Hán. 

Đức Phật không cho phép các vị A La 
Hán này lưu lại mãi bên Ngài. Họ đã thấu 
triệt giáo pháp của Ngài một cách rốt ráo. 
Ngài dạy họ phải ra đi truyền bá giáo pháp ấy 
đến những người khác để những ai căn cơ 
đầy đủ, nghe được Pháp bảo, tu học Pháp 
bảo, sẽ được giải thoát khỏi vòng khổ đau 
phiền não. Người dạy rằng: 

“Hãy lên đường, dấn thân truyền bá giáo 
pháp này, một giáo pháp toàn hảo ở chặng 
đầu khởi tu, toàn hảo ở chặng giữa tiến tu, và 
toàn hảo ở chặng cuối thành đạt mục đích. 
Hãy công bố đời sống phạm hạnh thiêng 
liêng và cao quý. Trên thế gian có những 
chúng sanh mắt không quá vương mờ bởi bụi 
trần tham ái, những người này sẽ lắng nghe 
quý thầy, họ sẽ hiểu được Pháp bảo.” 

Đức Phật cho sáu mươi vị đệ tử đầu tiên 
của Ngài lên đường hoằng pháp. Mỗi người 
một ngả. Sáu mươi vị A La Hán vâng lời Đức 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 139 


Bổn Sư đem Giáo Pháp và Giới Luật truyền 
bá khắp nơi từ bắc đến nam, đông sang tây. 
Họ du hành ra xứ người với một mục đích 
duy nhất là hoằng pháp, một giáo pháp chân 
chính. Và họ thật là quả cảm kiên cường, 
những nhà truyền giáo đầu tiên của Phật 
Giáo. 

Một trong số sáu mươi vị tỳ kheo này đến 
thưa với Đức Phật rằng người muốn được gởi 
đến một trú xứ mà dân tình nổi tiếng man rợ 
và hung bạo. 

Khi nghe lời thỉnh nguyện này, Đức Phật 
hỏi: 

- Nhưng thầy sẽ làm gì ở nơi ấy nếu dân 
chúng ở đó ngược đãi và phỉ báng thầy? 

Vị tỳ kheo trả lời: 

- Thì con sẽ tự nhủ trong lòng rằng những 
người dân này là những người rất tử tế, 
họ chỉ dùng miệng lưỡi với ta, nhưng họ 
sẽ không thoi ta, đánh đấm ta. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 140 


- Nhưng giả sử họ thoi thầy, đánh đấm 
thầy thì sao? 

- Thì con sẽ tự nhủ với lòng rằng những 
người dân này là những người rất tử tế, 
họ không quất ta bằng roi gậy. 

- Nhưng nếu họ quất thầy bằng roi gậy 
thì sao? 

- Thì con sẽ tự nhủ với lòng rằng họ là 
những người rất tử tế, họ không đâm 
chém con bằng đao kiếm. 

- Và nếu họ dùng đao kiếm đâm chém 
thầy? 

- Thì con sẽ tự nhủ với lòng rằng họ là 
những người rất tử tế, họ không sát hại 
con. 

- Nhưng nếu họ muốn sát hại thầy thì 
thầy sẽ làm sao? 

Vị tỳ kheo điềm đạm trả lời: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tự nhủ với 
lòng rằng những người dân này đang 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 141 


ban cho con một đặc ân, bởi thân xác 
này chỉ là một vật thể xấu xa ô trược mà 
con sẽ vô cùng hoan hỷ được từ bỏ nó; 
và những thiện hữu này sẽ giúp con hủy 
diệt nó. 

Đến đây Đức Phật dạy: 

“Này Tỳ kheo, thầy hãy lên đường, và 
truyền bá Giáo Pháp đến những người dân ấy. 
Tỳ kheo như con rất xứng đáng là những tăng 
sĩ đi hoằng dương Giáo Pháp Phật Đà đến tất 
cả các sắc dân và quốc gia trên thế giới.” 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 142 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 143 



hwmị 



Đức Phật giảng dạy cho Singala (Thiện Sinh) 
về ỷ nghĩa thực sự của việc lễ bải sáu phương 





cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 144 



lúc ấy, hai thương gia Tapussa và 
Bhallika, hai người đệ tử đầu tiên của 
Đức Phật, tiếp tục cuộc hành trình đi về thành 
Kapilavatthu. Nơi đây, họ tường thuật lại với 
mọi người rằng họ đã được gặp Thái tử 
Siddhattha ở Uruvela, và rằng, đúng như lời 
tiên tri, Ngài đã thật sự trở thành một vị Đạo 


Sư lỗi lạc, Ngài quả là một vị Đạo Sư vĩ đại 
nhất trên thế gian, một bậc Giác Ngộ, một vị 
Phật. Và họ còn nghe tin rằng Ngài sắp về 
đến Kapilavatthu. 


Không bao lâu sau khi Đức Phật đã gởi tất 
cả sáu mươi vị A La Hán đi thuyết pháp khắp 
nơi, Ngài cũng rời Vườn Nai ở Isipatana, đi 
về phương Nam hướng nước Magadha, cuối 
cùng về đến Uruvela. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 145 


Ngài lưu lại đây một thời gian, đàm luận 
với một số đạo sĩ môn đồ của Kassapa (Ca 
Diếp) hiện đang cư ngụ tại đây. Sau khi nghe 
Đức Phật thuyết pháp, chính Kassapa - người 
lãnh đạo và cũng là thầy của những đạo sĩ 
này - công nhận giáo pháp của Đức Phật là 
Chân Lý và ông xin Đức Phật cho được gia 
nhập vào Tăng đoàn. Sau đó, do công phu tu 
tập thiền định theo lời Đức Bổn Sư giảng dạy, 
Ngài chứng thánh quả A La Hán. Sau khi 
Đức Phật nhập diệt, Ngài là một trong những 
vị A La Hán chính yếu đã kết tập và truyền 
thừa kinh luật nguyên thủy được chính xác 
vẹn toàn. 

Nhưng rồi Đức Phật lại rời Uruvela, tiếp 
tục cuộc lữ hành về hướng Rậịagaha - kinh 
đô của xứ Magadha. Giữ lời hứa của Ngài với 
vua Bimbisãra rằng khi đã chứng ngộ Chân 
Lý, Ngài sẽ đến thuyết pháp cho Vua và thần 
dân của người. Vua Bimbisãra và thần dân vô 
cùng hân hoan đón tiếp Ngài, nay đã là một 
vi Phât. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 146 


Ngài ngụ lại nơi đây nhiều ngày, trong 
một khu rừng tre gần kinh thành, giáo huấn 
và thuyết pháp với một từ tâm và uy lực vĩ 
đại nên Vua cùng tất cả thần dân đều đón 
nhận được trọn vẹn Giáo pháp và trở thành đệ 
tử của Ngài. 

Để tỏ lòng kính trọng và tri ân Tam Bảo, 
nhà vua cúng dường lên Đức Phật vườn tre 
mà nơi đây nhà vua cho kiến thiết một tu viện 
khang trang, Trúc Lâm Tịnh Xá, để Đức Phật 
và tăng chúng luôn luôn có một nơi an cư vào 
mùa mưa. 

Một ngày nọ khi Đức Phật rời Trúc Lâm 
Tịnh Xá để đến khất thực ở Rặịagaha, Ngài 
thấy một thanh niên ướt sũng nước như vừa 
tắm xong, đứng giữa đường vái lạy bốn 
hướng đông tây nam bắc và trên thiên dưới 
địa, vừa bái xá vừa rải những hạt gạo. 

Đức Phật quan sát hành động lạ lùng của 
người thanh niên. Ngài cất tiếng hỏi chàng 
thanh niên vì sao lễ bái sáu phương như vậy. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 147 


Người thanh niên nói chàng đang thực 
hành những gì người cha già của mình dạy 
phải làm mỗi buổi sáng để tránh được tất cả 
ma chướng có thể đến mỗi ngày từ bốn 
phương, hay từ các chư thiên trên trời, hoặc 
từ loài yêu quái dưới đất. Đó là lời yêu cầu 
cuối cùng của cha chàng, trối trăn trong cơn 
hấp hối, vì vậy chàng không thể không thực 
hiện lời di huấn này. Và mỗi ngày qua đi, từ 
lúc cha chàng qua đời, chàng đã tận tụy trung 
thành giữ lời hứa với cha, không ngưng nghỉ 
một buổi nào. 

Đức Thế Tôn nghe xong, Ngài bảo chàng 
thanh niên: 

“Con đã làm một điều rất đúng là giữ lời 
hứa với người cha hấp hối và hết lòng thực 
hiện lời trối trăn đó. Nhưng việc con đang 
làm không thật sự là điều cha con mong mỏi 
đâu. 

“Khi cha của con dặn phải cúi lạy và cúng 
dường gạo về phương Đông, đó là người 
muốn con nể trọng và tôn kính những người 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 148 


đã ban cho con sự sống, tức là cha mẹ của 
con. Lễ bái phưong Nam là vì muốn con tôn 
sùng và kính trọng những vị thầy đã truyền 
dạy cho con kiến thức. Lễ bái phuong Tây để 
tỏ lòng yêu thuong chăm sóc vợ con của con. 
Lễ bái phuong Bắc là cha con muốn con biết 
quý trọng quyến thuộc và bằng hữu, giúp đõ 
họ trong con hoạn nạn. 

“Lễ bái thiên là vì muốn con tôn thờ 
những gì tốt đẹp, thánh thiện và cao cả. Lễ 
bái địa, cha con muốn con biết kính trọng 
quyền sống của mọi chúng sanh, kể cả những 
loài vật bé nhỏ nhất hay hung bạo nhất. 

“Đó mới thật là làm những gì mà cha con 
mong mỏi con thực hiện để không một ác 
pháp, một hiểm họa nào có thể đến với con 
trong mỗi ngày, từ một góc cạnh nào của 
cuộc đời.” 

Tiếp theo đó Đức Phật ban thêm cho 
Sĩngãla - tên chàng thanh niên - vài lời 
khuyên nhủ nên sống nhu thế nào để đời sống 
của mình cũng nhu những nguời chung 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 149 


quanh được an lành hạnh phúc trong hiện tại 
cũng như trong tương lai. Ngài bảo Sĩngãla 
nên giữ Ngũ Giới: không sát sanh, không 
trộm cướp, không nói dối, không tà dâm, và 
không dùng những chất say và độc dược. 
Ngài dạy chàng tránh làm bạn với những kẻ 
dữ dằn trộm cướp và nên giao duyên kết 
nghĩa với những bậc thiện hữu. 

Ngài cũng dạy chàng phải làm việc chăm 
chỉ tận tụy để gầy dựng tài sản, biết giữ gìn 
của cải đã tạo nên, nhưng cũng không tham 
lam ích kỷ giữ chặt cho riêng mình, cũng 
không tiêu xài hoang phí, hoài của không tính 
toán. Phải biết sử dụng một phần tư tài sản để 
nuôi dưỡng bản thân và vợ con, một phần tư 
tài sản thì dùng vào việc xây dựng và bành 
trướng cơ sở làm ăn, một phần tư tài sản để 
giúp những ai cần sự giúp đỡ, và phần còn lại 
phải dành dụm đề phòng cơn hoạn nạn tai 
biến. 

Sĩngãla kính cẩn lắng nghe tất cả những 
lời khuyên nhủ của Đức Phật. Rồi chàng thú 
nhận rằng khi cha chàng còn sống, người 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 150 


thường kể cho chàng nghe về Đức Phật, ca 
ngợi Ngài là một bậc Đạo Sư lỗi lạc. Cha 
chàng đã từng cố gắng thuyết phục chàng đi 
tìm gặp Đức Phật để nghe Ngài thuyết pháp; 
nhưng chàng từ chối, viện cớ rằng cuộc hành 
trình thật quá nhiêu khê và chỉ làm cho chàng 
mệt mỏi và rằng chàng cũng không có thì giờ 
và tiền bạc để phí phạm cho những đạo sĩ như 
Gotama. 

Rồi Sĩngãla xin Đức Phật từ bi tha thứ cho 
những suy nghĩ sai trái trước kia của mình, và 
xin nhận chàng làm đệ tử. Chàng hứa với 
Đức Phật rằng từ nay đến hết quãng đời còn 
lại, chàng sẽ lễ bái sáu phương hướng đúng 
theo ý nghĩa chân chánh như lời giảng dạy 
của Đức Phật. 

Những lời Đức Phật dạy Sĩngãla buổi 
sáng trên đường phố Rãjagaha này được trích 
từ Kinh Siổgalovãda Sutta (Kinh Giáo Thọ 
Sĩngãla) trong Trường Bộ Kinh. 




Trong thành Rãjagaha, 
Sãriputta gặp được 

Sa môn Assajỉ đang đi trì bình khất thực 




cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 152 



ũng trong khoảng thời gian này, gần thủ 
^ đô Rặịagaha, có một đạo sĩ nổi tiếng tên 
là Sanjaya, vị lãnh đạo tinh thần của một giáo 
đoàn với tổng số tín đồ và môn sinh gồm 
khoảng hai trăm người. 

Trong số hai trăm môn đồ của Sanjaya có 
một đôi bạn chí thân không mãn nguyện với 
giáo pháp đã học được từ thầy Sanjaya. Đôi 
bạn này, upatissa và Kolita, mong ước đạt 
được quả vị Bất Tử, một trạng thái vượt thoát 
khỏi sức mạnh của sự chết mà chính thầy họ 
cũng không biết và cũng không thể giảng giải 
được. 

Do vô cùng quý mến nhau, đôi bạn này 
luôn luôn chia sẽ tất cả những gì họ có được. 
Và vì thế họ đã long trọng hứa nguyện với 
nhau rằng cả hai sẽ cùng tận lực tầm sư học 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 153 


đạo và hành trì để chứng đạt pháp Bất Tử 
này, và người nào tìm được trước sẽ thông 
báo cho người kia hay. 

Co hội đã đến vào một buổi sáng sớm nọ 
trên con đường chính của Rặịagaha, từ xa 
upatissa trông thấy một vị khất sĩ đang đi hóa 
duyên từ nhà này sang nhà nọ. Khi nhìn thấy 
vị này, upatissa vô cùng rúng động trước 
phong thái của người. Từ ở vị khất sĩ vô danh 
này toát ra một vẻ khiêm cung bình dị, bước 
đi thì an nhiên tự tại, dáng đứng yên lành t ĩnh 
lặng khi nhận vật thực cúng dường vào bát 
của mình. 

Lúc upatissa tiến gần hon, niềm ngưỡng 
mộ đối với vị khất sĩ biến thành nỗi thán 
phục, kinh ngạc và tôn kính bởi vị khất sĩ có 
một vẻ mặt kỳ diệu lạ thường mà upatissa 
chưa bao giờ thấy được từ bất cứ một vị khất 
sĩ nào trước kia - vẻ mặt của một bình an 
tuyệt đối, của một tĩ nh tịch kiên định như mặt 
hồ nước tĩ nh lặng không gọn một chút sóng, 
êm nằm dưới bầu trời yên lành trong sáng. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 154 


“Người này là ai?” upatissa tự hỏi. 

“Vị đạo sĩ này chắc chắn là người đã 
chứng đắc được pháp Bất Tử mà ta hằng tìm 
kiếm, hoặc người này phải là môn đồ của bậc 
giác ngộ nào đó. Ta tự hỏi thầy của người là 
ai? Người đang tu tập theo giáo pháp của ai? 
Ta phải tới hỏi người để biết được những 
điều này.” 

Tuy nhiên, upatissa biết rằng hỏi han 
quấy rầy một vị khất sĩ chưa quen khi người 
đang chú tâm trì bình là không phải phép, vì 
vậy upatissa kiên nhẫn đi theo sau lưng vị 
khất sĩ khi người này đi từ nhà này sang nhà 
nọ với chiếc bình bát trên tay. 

Cuối cùng, khi vị khất sĩ đã qua xong hết 
bao nhà phố và đang đi về phía cổng thành, 
upatissa vượt lên, đến bên người, đảnh lễ và 
cung kính hỏi xin người rủ lòng thưong nói 
cho upatissa biết ai là vị đạo sư mà người 
theo chân tu học. 


upatissa nói: 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 155 


- Thưa tôn giả, phong thái oai nghi đi 
đứng của Ngài thật là thanh thản và 
trầm tĩnh. Nét mặt của Ngài thật là tươi 
nhuận và trong sáng; tôi tha thiết muốn 
biết được ai là thầy của Ngài, người mà 
Ngài đã bỏ lại sau lưng gia đình và bằng 
hữu để theo cầu đạo. Quý danh của 
Thầy của Ngài là gì? Vị đạo sư ấy giảng 
dạy giáo pháp gì? 

Vị khất sĩ thân thiện trả lời: 

- Tôi có thể nói cho hiền giả biết ngay 
bây giờ. Có một vị đạo sư dòng dõi 
Sãkya đã lìa bỏ gia đình và quê hương 
để sống đời không nhà của một khất sĩ. 
Và để theo chân Ngài tôi cũng từ bỏ đời 
thế tục. Đó là Đức Thế Tôn, là thầy Bổn 
Sư của tôi. Tôi tu học và thực hành 
Giáo Pháp của Ngài. 

upatissa nghĩ rằng ông có thể sẽ được 
nghe vị khất sĩ nói về “Quả Vị Bất Tử” mà 
ông và bạn ông, Kolita, hằng tìm cầu bấy lâu 
nay nên upatissa hăm hở hỏi: 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 156 


- Và giáo pháp đó là gì bạch Ngài? Đạo 
sư của Ngài giảng dạy những gì? Tôi 
mong mỏi được biết về giáo pháp ấy. 

Vị khất sĩ khiêm tốn trả lời: 

- Tôi chỉ là một sa di mới gia nhập vào 

r 

Tăng Đoàn của Đức Thê Tôn. Tôi mới 
theo học và thọ giới của Đức Bổn Sư 
cách đây không bao lâu, vì vậy Giáo 
Pháp của Ngài tôi chưa biết nhiều. Tôi 
không thể giải thích cho hiền giả một 
cách cặn kẻ tường tận được. Nhưng nếu 
hiền giả chỉ muốn biết cốt lõi của Giáo 
Pháp của Ngài, tôi có thể tóm tắt một 
cách so lược trong đôi dòng. 

upatissa lập tức nhận lời: 

- Xin hãy nói cho tôi nghe những điều 
căn bản. Tôi chỉ cần được biết những 
điều căn bản chứ không cần chữ nghĩa 
dài dòng. 

- Tốt lắm! Vậy thì hãy nghe đây: 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 157 


Vạn vật từ duyên khởi 
Bậc Giác Ngộ từng thuyết 
Và rồi từ duyên diệt 
Đại Đạo Sư đã truyền. 

Vị khất sĩ chỉ nói có mấy câu nhưng tâm 
upatissa bừng lên ánh sáng chân lý, một chân 
lý vĩ đại từng được giảng dạy bởi tất cả các vị 
Phật - chân lý đó là bất cứ sự vật nào đã có 
sinh khởi hay sẽ sinh khởi thì đều sẽ phải bị 
hủy diệt, không thoát khỏi, không ngoại lệ. 

Trong giây phút phi thường này upatissa 
chợt nhận thấy thật rõ ràng từ trong tâm mình 
rằng chỉ những gì chưa hề sinh khởi, chưa hề 
hiện hữu mới không bị chi phối bởi định luật 
này mà chịu hủy diệt. 

Ông bèn nói với vị khất sĩ rằng: 

- Nếu đây là giáo pháp mà Ngài đã học 
được từ thầy của Ngài, vậy thì chắc 
chắn Ngài đã tìm được con đường thoát 
khổ, khỏi sự chết, đã đạt được trạng thái 
Vô Khổ và Bất Tử. Con đường mà bấy 
lâu nay nhân loại không hề biết đến. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 158 


Rồi upatissa hoan hỉ cảm tạ và từ biệt vị 
khất sĩ mà trong một khoảnh khắc đã thắp lên 
ánh sáng trí tuệ cho mình, rồi trở về tìm bạn 
Kolita để báo tin mừng rằng ông đã tìm được 
pháp “ Bất Tử”. 

Thế rồi, cũng như upatissa đã ngạc nhiên 
trước phong thái lạ thường của vị khất sĩ khi 
vừa trông thấy vị này từ xa, thì bây giờ Kolita 
vừa trông thấy bạn mình tiến lại gần cũng 
phải ngạc nhiên về sự thay đổi khác lạ ở dáng 
vẻ của bạn. Kolita hỏi: 

- Kìa nét mặt của huynh mới trong sáng 
rạng rỡ làm sao! Có phải chăng cuối 
cùng huynh đã thấy được pháp Bất Tử 
bấy lâu nay tìm kiếm? 

upatissa hoan hỉ trả lời: 

- Đúng vậy. Đúng như vậy huynh ạ. Tôi 
đã tìm được pháp Bất Tử. 

Kolita hăm hở hỏi: 

- Làm sao mà huynh tìm được? Huynh 
làm cách nào mà tìm được? 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 159 


Rồi upatissa kể lại cho người bạn thân 
Kolita nghe về vị khất sĩ vô danh ông vừa gặp 
trên đường phố, vị tăng sĩ khoác y vàng với 
dáng vẻ thật an định mà ông chưa bao giờ 
thấy được ở bất cứ một vị khất sĩ nào trước 
kia. Ông đã theo vị này ra khỏi cổng thành và 
cuối cùng xin vị ấy vì lòng từ bi nói cho ông 
nghe về bí quyết của sự bình an và thanh thản 
noi Người. 

Kế đó, upatissa đọc lại cho Kolita bốn 
câu kệ mà vị khất sĩ với nét mặt thanh tịnh đã 
đọc lên cho ông nghe. Ngay lúc ấy, Kolita 
cũng hoát nhiên trực nhận được Chân Lý rằng 
Bất tử là khi không còn gì sinh khởi trong thế 
giới của sắc, thinh, hưong, vị, xúc, pháp, bởi 
vì nếu không có sinh khởi thì sẽ không thể có 
hoại diệt. 

Thấu hiểu được điều đó, hai người bạn 
thấy lòng thỏa thích hoan hỉ và từ biệt vị thầy 
cũ Sanjaya, tìm đến noi Đức Phật cư ngụ xin 
được thọ giáo. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 160 


Đức Phật thâu nhận hai vị vào Tăng Đoàn 
của Ngài. Chỉ trong một thời gian rất ngắn 
hai vị đã trở thành hai đệ tử hàng đầu của 
Đức Phật bởi trí tuệ vượt bậc về pháp học và 
pháp hành. Thật vậy đôi bạn upatissa và 
Kolita đã trở thành hai vị Trưởng Đệ Tử được 
nhân loại biết đến với tên Sãriputta (Xá Lợi 
Phất) và Moggallãna (Mục Kiền Liên). 

Còn vị sa môn đã đem Giáo Pháp Đức 
Phật đến cho hai vị này bằng bốn dòng kệ 
ngắn ngủi chính là Assaji. Bài kệ này về sau 
vẫn được truyền tụng và biết đến với tên là 
“Assaji Kệ”. 

Nhưng không phải chỉ có upatissa và 
Kolita được thâu nhận vào Tăng Đoàn của 
Đức Phật trong thời gian Ngài cư ngụ tại 
Rặịagaha lần này. Rất nhiều thanh thiếu niên 
của những gia đình cao quý nhất ở Magadha 
đã lìa xa gia đình để xuất gia tu hành với vị 
Thánh Nhân Sãkya rất khác biệt với các đạo 
sư trong nước thời bấy giờ. Vị thánh nhân 
này dòng dõi quý phái do sự đản sanh và vĩ 
đại do sự giác ngộ, và giáo pháp Ngài dạy 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 161 


nếu thực hành đến nơi đến chốn sẽ chấm dứt 
những nghiệp bất thiện, thoát khỏi vòng sanh 
tử khổ đau. 

Thật vậy, số lượng thanh niên xuất gia 
theo Ngài nhiều đến nỗi những người dân 
trong nước bắt đầu lo lắng và khó chịu, thậm 
chí nổi giận nữa. Họ bèn đến phiền trách với 
Đức Phật rằng nếu cứ tiếp tục như vậy mãi, 
chẳng bao lâu nữa đất nước sẽ không còn một 
thanh niên nào sống đời thế tục. Họ nói rồi 
đây sẽ không còn thanh niên để lập gia đình, 
sinh đẻ con cái, nòi giống sẽ bị tuyệt chủng 
và sơn hà biến thành đồng không mông 
quạnh, bởi tất cả những người trai trẻ của đất 
nước đều sống theo hạnh tỳ kheo. 

Khi Đức Phật nghe lời phiền trách của dân 
chúng, Ngài ra giới luật rằng từ nay trở đi, 
không một ai được chấp nhận theo Ngài xuất 
gia tu hành nếu không được phép của cha 
hoặc mẹ trước; hoặc nếu cha và mẹ đã qua 
đời, thì phải được sự đồng ý của người thân 
cận nhất, bất cứ là ai. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 162 


Khi dân chúng Magadha nghe giới luật 
mới này của Đức Phật, một lần nữa, họ hài 
lòng và hoan hỉ có được một vị Phật sống 
giữa lòng đất nước họ. Họ cúng dường Ngài 
và Tăng Đoàn của Ngài những phẩm vật quý 
giá nhất. 

Quy chế mới mà Đức Phật ban truyền ở 
Rặịagaha về điều kiện thọ Tỳ Kheo giới này 
được ghi chép lại trong bộ Luật Vinaya của 
Tăng Đoàn và được truyền thừa cho đến nay. 





cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 164 



được tin Đức Phật đang an cư ở thành 
' Rãjagaha (Vương Xá), vua Suddhodana 
phái sứ giả nhắn tin đến Ngài rằng phụ vương 
nay đã già yếu, và khẩn cầu Ngài trở về để 
đức vua được thấy mặt Ngài một lần nữa 
trước khi qua đời. 


Vị sứ giả đến Rặịagaha vào ngay một buổi 
pháp thoại của Đức Phật, ông định nghe 
pháp xong sẽ trình thông điệp lên Đức Phật. 
Thế nhưng những lời dạy của Đức Thế Tôn 
soi sáng tâm trí ông, rạng rỡ. Vô cùng xúc 
động và cảm kích, khi buổi pháp thoại chấm 
dứt, ông không còn nhớ sứ mệnh của mình 
nữa, mà chỉ thành tâm tha thiết muốn ở lại 
bên Đức Thế Tôn được nghe thêm lời Ngài 
giáo hóa. 

Vua Suddhodana lúc bấy giờ rất trông đợi 
vị sứ giả, đi đã lâu rồi mà sao vẫn bặt tin. Vua 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 165 


bèn phái vị sứ giả thứ hai, rồi vị thứ ba, cho 
đến vị thứ chín với cùng một trọng trách nhắn 
tin cho Đức Phật cũng như tìm hiểu tông tích 
của những sứ giả trước. Không một ai trở lại. 
Cũng như người sứ giả đầu tiên, họ đều lưu 
lại học đạo bên Đức Thế Tôn. 

Lấy làm lạ, vua Suddhodana hội ý với 
công nương Yasodharã, bằng mọi cách, nhắn 
tin cho Đức Phật xin thỉnh Ngài về hoàng 
cung. Công nương gởi sứ giả mời Ngài về 
thăm vợ và con là Rãhula, nay là một cậu bé 
bảy tuổi khôi ngô tuấn tú. Và vị sứ giả này, 
cùng nhiều vị nữa sau và trước ông đều ở lại 
bên Đức Thế Tôn. Công nương Yasodharã 
cũng đành bó tay. 

Vua Suddhodana nhớ đến một vị quan trẻ 
trong triều tên là Udãyĩ (ưu Đà Di), từng là 
bạn học hay chơi chung với Đức Phật khi cả 
hai còn bé. Vua hy vọng rằng may ra Đức 
Phật sẽ chịu nghe lời người bạn cũ. Dĩ nhiên, 
cả vua lẫn công nương Yasodharã đều không 
biết rằng những sứ giả được phái đi chưa bao 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 166 


giờ trình lên Đức Phật lời cung thỉnh của đức 
vua và công nương. 

Không bao lâu sau khi vào thành 
Rãjagaha, Udãyĩ tìm hiểu được nguyên do sự 
biệt tích của các sứ giả. Udãyĩ đến nơi Đức 
Phật ngự, cung kính đảnh lễ Ngài rồi mở lời 
khẩn cầu thỉnh mời Ngài trở về thăm gia di nh 
và dân chúng Kapilavatthu. 

Đức Thế Tôn ân cần nói rằng Ngài sẽ 
không phụ lòng mong mỏi nhớ thương của 
mọi người, và sẽ thu xếp để sớm về thăm nhà 
và quê hương. Udãyĩ mừng rỡ, vội vã quay về 
hoàng cung báo lên vua Suddhodana tin vui 
về Thái tử Siddhattha, nay là một vị Phật 
thanh danh lừng lẫy khắp thế gian. 

Trong thành Kapilavatthu, từ nhà vua đến 
mỗi người dân, vui mừng khôn xiết khi biết 
được tin tức vị thái tử của họ, người đã rời bỏ 
hoàng cung bảy năm về trước, sống đời phạm 
hạnh, khai thị chánh pháp, chứng quả vị Phật, 
nay là một vị đại đạo sư của cả nhân loại và 
chư thiên. Ngài sắp trở về quê hương, và sẽ 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 167 


kể lại cho họ nghe những gì Ngài đã thành 
đạt. 

Họ quét dọn đường phố thật sạch sẽ, trang 
trí nhà cửa bằng cờ hoa muôn màu muôn sắc, 
chuẩn bị một buổi đón tiếp trọng thể xứng 
đáng với ngôi vị của một thái tử và một vị 
Phật. 

Vào ngày tiếp rước Đức Phật, vua ban 
lệnh đem những thớt tượng đẹp nhất, trang 
sức uy nghi lộng lẫy, cho đứng dọc theo con 
đường Vua nghĩ Thái tử sẽ đi qua để đón tiếp 
Ngài theo vương lễ. 

Còn công nương Yasodharã, trong ngày 
trọng đại này, truyền dạy những người hầu 
cận khiêng kiệu Công nương ra tận biên 
thành để có thể đón mừng chồng ngay ở cửa 
thành. Nhưng khi kiệu đi ngang đường lộ 
chính của kinh thành, Công nương nhìn thấy 
phía trước một đạo sĩ khoác y vàng đang đi 
khất thực từ nhà này sang nhà khác. 

“Vị khất sĩ đó là ai vậy?” Công nương 
Yasodharã tự hỏi. Ta chưa bao giờ trông thấy 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 168 


một vị khất sĩ đi trì bình với một phong thái 
trang nghiêm, uy nghi và rạng ngời từ tâm 
như vị này. Người phải là một vị thánh tăng 
cao quý.” 

Khi kiệu đến gần, Công nương sửng sốt 
ngạc nhiên nhận ra khất sĩ y vàng đó chính là 
chồng mình, cha của con bà, vị thái tử tuấn tú 
ngày xưa. Giờ đây, từ Ngài toát ra một cái gì 
khác thường, vượt hơn cả vẻ đẹp thế gian, 
một cái gì thật thiêng liêng cao quý xui khiến 
Công nương xuống kiệu, quỳ xuống chân 
Ngài để đảnh lễ. Trong khi ấy Ngài vẫn yên 
lặng, từng bước đi khoan thai chậm rãi, đôi 
mắt dán xuống đất, không nhìn thấy Công 
nương. 

Công nương lập tức quay về hoàng cung, 
kể lại với vua Suddhodana rằng con trai của 
Ngài đang đi vào kinh thành xin ăn trong lớp 
áo khất sĩ. Vua vô cùng xấu hổ và phiền 
muộn. Ngài liền truyền sửa soạn xa giá, và 
vội vã phóng đi qua bao đường phố, tìm đến 
nơi công nương Yasodharã kể đã gặp Đức 
Phât đi khất thưc. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 169 


Khi vua tìm thấy Đức Phật, Ngài đang 
lặng lẽ, từng bước chậm rãi đi về hướng 
hoàng cung, với các vị khất sĩ và đoàn dân 
chúng sùng kính theo sau. Vua Suddhodana 
không ngăn được cơn phẫn nộ vì đứa con của 
vua, một vị thái tử, lại đi xin ăn trong khi nếu 
muốn thì Ngài có quyền nắm cả giang sơn mà 
không cần phải xin phép. Vua lập tức mở lời 
than rằng: 

- Có thật không những lời ta đã nghe về 
con? Này con, Thái tử đương kim, 
người kế vị ngai vàng, con bỏ cung 
vàng điện ngọc để trở về xin ăn độ nhật 
như một kẻ ăn mày tầm thường nhất 
trong kinh thành của ta như thế này 
sao? Ôi con ơi, con về lại ngày hôm nay 
là để sỉ nhục ta và cả hoàng gia sao? 
Xưa nay có bao giờ một ai trong dòng 
dõi Sãkya làm chuyện như vậy không? 
Xưa nay có bao giờ hoàng tộc ta lại có 
người đi xin ăn như kẻ hành khất này 
chưa? 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 170 


Đức Phật từ tốn trả lời cho người cha đang 
đau khổ và phẫn nộ: 

- Có chứ, thưa Phụ Hoàng, con luôn sống 
theo lề lối của dòng dõi của con. 

- Dòng dõi của con luôn luôn là hàng 
vưong giả, là những vì vua và trong trí 
nhớ của tất cả mọi người, Vua 
Suddhodana kiêu hãnh nói, không một 
ai từng làm việc sỉ nhục như vậy. 

- Đúng vậy, thưa Phụ Hoàng, Đức Phật 
ôn tồn trả lời. Nhưng Như Lai đang 
không nói đến dòng dõi thế tục của Như 
Lai. Nay Như Lai thuộc về dòng dõi của 
chư Phật. Khi Như Lai nói rằng dòng 
dõi Như Lai ai cũng làm như vậy, Như 
Lai nói trên cưong vị của một vị Phật. 

Vừa khoan thai đi bộ bên cạnh cha đi về 
hoàng cung, Đức Phật vừa điềm đạm thưa với 
cha rằng Ngài không về thăm quê hưong như 
một kẻ khốn cùng hay bần hàn trắng tay. 
Ngược lại, Ngài đem về theo Ngài một kho 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 171 


báu vĩ đại nhất, hiếm quý nhất, và cao thuợng 
nhất. Đó là kho báu của chân hạnh phúc, của 
sự giải thoát, của bình an tuyệt đối - kho báu 
Niết Bàn. Rồi Đức Phật nói cho Phụ Hoàng 
nghe về con đuờng dẫn đến Niết Bàn. 

Khi vào đến hoàng cung, Ngài ngồi xuống 
và giải thích cho cha Ngài về Chân Lý cao 
thuợng mà Ngài đã chứng ngộ đuợc, bằng 
những lời lẽ đon so giản dị nhung thuyết 
phục, cho nên không chỉ vua cha, công nuong 
Yasodharã và con trai của Ngài - Rãhula, mà 
tất cả dân chúng thành Kapilavatthu đều hoan 
hỉ đón nhận Chánh Pháp và trở thành đệ tử 
của Ngài. 

Không bao lâu sau, con trai Ngài - Rãhula 
- cũng xuất gia, gia nhập Tăng Đoàn. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 172 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 173 






Đức Phật và ngài Ananda 
tự tay tẳm rửa chăm sóc 
cho một vị tỳ kheo bị bệnh kiết lỵ 





cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 174 




Đòi SôiDig TằiKmg Nhật 


ức Phật nay bắt đầu sự nghiệp hoằng 
pháp của Ngài, suốt bốn mươi lăm năm 
liên tục. Trọn thời gian này Ngài di chuyển 
khắp đó đây chủ yếu là bắc phận Ấn độ, ngày 
nay là Oudh, Bihar, và miền bắc Bengal. 

Ngoài trừ mùa mưa, ít khi Ngài ngụ lại 
một nơi nào lâu hơn đôi ba ngày. Vào mùa 
mưa hằng năm, Ngài thường an cư tại tịnh xá 
Trúc Lâm (Veluvana Vihara) ở thành Vương 
Xá - nơi quốc vương Bimbisãra cúng dường, 
hoặc nếu không thì Ngài nhập hạ ở tịnh xá 
Kỳ Viên (letavana Vihara) gần Xá Vệ 
(Sãvatthi) xứ Kosala - cúng dường bởi một vị 
đại thí chủ của Đức Phật và Tăng Đoàn là 
Trưởng Giả cấp Cô Độc (Anãthapiụdika). 

Trong những năm hoằng pháp này, sinh 
hoạt thường nhật của Đức Phật như sau: 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 175 


Đức Phật thức dậy sớm trước buổi rạng 
đông. Sau việc vệ sinh, Ngài ngồi tham thiền. 
Đến khi ánh ban mai lan tràn khắp nơi, Ngài 
thường đắp y tề chỉnh che phủ hai vai, bình 
bát trên tay, đi đến những làng mạc hay thành 
thị gần nơi Ngài đang tạm cư để khất thực. 

Mắt luôn không rời mặt đất, Ngài đi từ 
cửa nhà này đến cửa nhà nọ, kiên nhẫn chờ 
đợi, yên lặng đón nhận bất cứ vật thực cúng 
dường nào được đặt vào bình bát của Ngài. 
Có lúc Ngài đi trì bình một mình; có lúc Ngài 
đi với các đệ tử của mình. Họ đi theo sau 
Ngài thành hàng một, cũng bình bát trên tay, 
và cũng một phong thái bình dị khiêm cung. 

Thỉnh thoảng khi Ngài đi hóa duyên một 
mình, vài thí chủ ở những ngôi nhà Ngài 
dừng chân mời Ngài vào thọ thực trong nhà 
họ. Ngài thường chấp nhận lời mời này, ngồi 
xuống tọa cụ đã được chuẩn bị sẵn dành cho 
Ngài, và thọ dụng những thực phẩm trong 
bình bát của Ngài - chiếc bình bát người 
trong nhà đã cung kính nhận từ tay Ngài để 
đặt vào đó những vật thực ngon quý nhất mà 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 176 


họ có được. Sau khi thọ thực và rửa tay xong, 
Ngài thuyết pháp cho họ nghe, giảng giải cho 
họ lợi lạc của thiện nghiệp cũng như quả báo 
của ác nghiệp trong hiện tại và trong tương 
lai. 

Rồi Ngài trở lại nơi đang tạm cư. Nơi ấy 
Ngài ngồi t ĩnh tâm dưới mái tịnh thất hay 
dưới một tàng cây gần đó. Chờ đến khi tất cả 
Tăng Chúng thọ thực xong, Ngài mới trở về 
tịnh thất của Ngài để rửa chân. 

Sau đó Ngài trở lại ban những lời nhắn 
nhủ giảng dạy cho Tăng Chúng, lúc ấy đã tề 
tựu nghiêm chỉnh. Ngài luôn sách tấn họ phải 
tinh cần học hỏi và thực hành Giáo pháp, 
nghiêm trì giới hạnh để kinh nghiệm được 
Niết Bàn ngay trong kiếp sống này. 

Khi Đức Phật thuyết pháp xong, một số tỳ 
kheo thỉnh cầu Ngài ban cho họ đề mục hành 
thiền thích hợp với căn cơ và với quả vị họ đã 
chứng đạt được. Lúc ấy Đức Phật sẽ chỉ dẫn 
từng vị một đề mục hiệu quả nhất cho buổi 
thiền tập ngày hôm đó. Mức độ dễ khó, đơn 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 177 


giản hay phức tạp của mỗi đề mục được tùy 
thuận theo trình độ học hỏi và tu chứng của 
mỗi vị. 

Sau đó Tăng Chúng giải tán. Mỗi người 
theo một hướng riêng rẽ, tìm đến dưới một 
cội cây hay một góc rừng thanh vắng, dành 
trọn buổi chiều thực hành thiền quán trên đề 
mục Đức Bổn Sư đã ban cho minh . 

Bấy giờ Đức Phật trở về tịnh thất của 
Ngài. Vào mùa nắng hạn, nếu sức nóng thiêu 
đốt khiến Ngài cảm thấy cần nghỉ ngoi, Ngài 
sẽ nghỉ ngoi trong chánh niệm. Sau đó Ngài 
rời chỗ nghỉ của mình - bao gồm y tăng già lê 
(y hai lớp) xếp tư, đặt trên sàn - rồi bắt đầu 
rải tâm từ đến tất cả chúng sanh và nghĩ đến 
những phưong cách tốt nhất để hóa độ họ giải 
thoát khỏi mọi phiền não. 

Khoảng thời gian này trong ngày, dân 
chúng từ làng mạc hay thị thành gần noi Đức 
Phật ngự thường đến cúng dường các phẩm 
vật, đồng thời thỉnh cầu Ngài thuyết pháp. 
Ngài nhận phẩm vật, và ban dạy những bài 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 178 


pháp súc tích mà đơn giản, thích hợp với mọi 
trình độ hiểu biết và tiếp thu của từng người 
hiện diện. Dù là người giàu hay nghèo, có 
kiến thức hay thất học, ai ai cũng nghĩ rằng 
Đức Bổn Sư đang thuyết giảng riêng đặc biệt 
cho một mình họ mà thôi, không một ai khác. 
Đức Phật ban pháp xong, họ ra về hân hoan 
an lạc với từng lời pháp nhũ vừa được lắng 
nghe. 

Khi các thiện tín đã ra về, Đức Phật đi tắm 
trong khuôn viên tịnh xá hoặc ở một bồn tắm 
hay hồ nước gần đó. Rồi Ngài quay về tịnh 
thất, một mình, ngồi tham thiền nhập định. 

Giờ thì trời vừa sụp tối, đây là lúc những 
du tăng không thuộc trong Tăng chúng hiện 
thường trú với Đức Phật tìm đến vấn an Ngài 
và thỉnh cầu Ngài ban cho những lời chỉ dạy 
về pháp tu của họ hoặc nhờ Ngài giải thích 
một vài điểm trong Giáo Lý mà họ chưa thấu 
đáo trọn vẹn. 

Những vị du tăng này được Ngài đón tiếp, 
hướng dẫn thể theo lời thỉnh nguyện, làm 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 179 


sáng tỏ những khúc mắc trong việc tu học của 
họ bằng những lời giảng giải từ mẫn, đầy trí 
tuệ khiến họ ra về trong tâm hoan hỷ, phấn 
chấn và dũng mãnh. 

Đây là điều Đức Phật luôn luôn hành xử 
với tất cả lòng từ bi, nhẫn nại và khiêm cung. 
Suốt bốn mươi bốn năm hoằng pháp, khi đón 
tiếp các đạo sĩ từ khắp nơi đến hầu như mỗi 
ngày, trả lời thắc mắc và giải tỏa những khó 
khăn vấn nạn của họ, Ngài không hề - dù chỉ 
một lần - mất kiên nhẫn trước bất cứ một chất 
vấn nào, không hề khó chịu hay nổi giận bởi 
bất cứ một lời nói nào, dù là hòa ái hay thù 
nghịch. 

Không những vậy, Ngài còn không bao 
giờ bối rối lúng túng, hay không trả lời được 
những câu hỏi đặt ra cho Ngài. Ngài sẵn sàng 
tiếp chuyện với tất cả những ai đến tìm Ngài, 
hoặc với lòng thành thỉnh cầu Ngài giúp đỡ, 
hoặc chỉ kiếm cách bắt bẻ và gài bẫy Ngài 
vào những lời Ngài nói. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 180 


Với những ai thực tâm cầu đạo để vượt 
qua vấn nạn trên con đường tu, Ngài ban cho 
những giải đáp hữu dụng thỏa đáng. Còn 
những ai cố tìm cách làm Ngài bối rối lúng 
túng, hay cố gài bẫy Ngài vào lời nói của 
Ngài, cuối cùng lại thường ra về với tất cả 
lòng ngưỡng mộ khâm phục trước kiến thức 
và trí tuệ thâm diệu của Đức Phật. Có những 
vị chuyển tâm ngay lúc đó, quy y Phật và trở 
thành những đệ tử trung thành bên Ngài suốt 
khoảng đời còn lại của họ. 

Như thế trọn buổi chiều cho đến gần về 
khuya là thời gian dành cho khách viếng 
thăm, cầu đạo và vấn đạo. Bấy giờ, thấm mệt 
vì đã ngồi quá nhiều cả ngày, Đức Phật 
thường thong thả kinh hành trong giây lát cho 
thư giãn chân tay. Sau đó Ngài trở về tịnh 
thất nghỉ đêm. 

Cứ như vậy mà Ngài đã sinh hoạt đều đặn 
thường ngày trong suốt bốn mưoi lăm năm 
hoằng pháp - chỉ trừ khi đang trên bước du 
hành từ noi này sang noi khác. Đức Thế Tôn 
luôn luôn sẵn sàng giảng dạy và hóa độ cho 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 181 


bất cứ ai muốn cầu đạo nơi Ngài. Với trí tuệ 
viên dung của Đức Phật, không chỉ với những 
khó khăn trên đường đạo mà với cả những rối 
rắm trên đường đời của chúng sanh, Ngài 
cũng tùy duyên trợ lực giáo hóa. Những ai có 
duyên lành đều được Ngài cảm hóa trong bốn 
mươi lăm năm tận tụy cống hiến đầy lợi lạc 
của đời Ngài. 

Như có một lần khi Đức Phật đang ngự tại 
Kỳ Viên Tịnh Xá ở thành Xá Vệ, dân xứ 
Kapila và xứ Koliya có sự tranh chấp xung 
đột trầm trọng về vấn đề nước tưới ruộng. 

Năm đó hạn hán, đã rất lâu trời không 
mưa, và vì vậy, dòng sông nằm giữa đồng 
ruộng của hai xứ - Kapila một bên, Koliya 
một bên - gần như khô cạn. Lòng sông chỉ 
còn một ít nước. Và dân chúng Kapila và 
Koliya, đều muốn giành hết số nước sông còn 
lại ấy về đồng ruộng của xứ mình. 

Thế rồi họ bắt đầu sẵn sàng lâm chiến; 
mỗi phe chuẩn bị tư thế giết chết dân bên kia 
sông để dành hết nước sông cho dân mình. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 182 


Kapila là quê hương của Đức Phật, dân xứ 
Kapila là đồng bào của Ngài. Khi Ngài biết 
được câu chuyện xung đột giữa dân xứ 
Kapila với dân xứ Koliya, Ngài động lòng bi 
mẫn khi thấy dân chúng có thể sẵn sàng giết 
người và có thể hủy hoại cả sinh mệnh của 
chính mình chỉ vì một ít nước sông. Vì vậy 
Ngài tìm đến nơi những người dân đang hung 
hãn dàn trận, chuẩn bị lâm chiến, tay lăm lăm 
vũ khí này. Nơi đây Ngài hỏi họ: 

- Chư vị hoàng tử và chiến sĩ, hãy lắng 
nghe những gì Như Lai nói, và thành 
thật trả lời những gì Như Lai hỏi. Vì 
đâu mà chư vị sẵn sàng giết chóc lẫn 
nhau? 

- Vì nước sông này đây, số nước mà cả 
dân cả hai xứ chúng tôi đều muốn có 
cho đồng ruộng khô cằn của chúng tôi - 
dân chúng cả hai xứ trả lời. 

- Phải - Đức Phật nói - nhưng hãy thành 
thật nói với Như Lai, chư vị nghĩ cái gì 
quý hơn: một ít nước trong lòng sông, 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 183 


hay dòng máu trong huyết mạch của 
bao nhiêu người, nhất là của các hoàng 
tử và quốc vương? 

- Máu người, nhất là máu của các hoàng 
tử và quốc vương - dân chúng lập tức 
trả lời - dĩ nhiên là muôn phần quý hơn 
nước của dòng sông. 

- Nếu như vậy - bấy giờ Đức Phật mới 
nói - có hợp lý và xứng đáng để liều 
mạng đánh đổi cái hiếm quý cho cái ít 
hiếm quý hơn không? 

- Quả thật, bạch Thế Tôn - dân chúng trả 
lời - thật không hợp lý và xứng đáng khi 
liều mạng đánh đổi cái hiếm quý hơn 
cho những gì kém giá trị. 

- Nếu đúng thật như vậy - Đức Phật kết 
lời - có lâm trận, hãy lâm trận để chiến 
thắng và tiêu diệt lòng hận thù căm giận 
trong lòng mình. Hãy bỏ vũ khí giết 
người trên tay! Hãy đến với nhau trong 
thông điệp hòa bình! 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 184 


Sau khi lắng nghe những lời dạy của Đức 
Thế Tôn, dân chúng của cả hai xứ Kapila và 
Koliya thấy hổ thẹn vô vàn cho sự vô minh 
và vô lý của mình. Họ thỏa thuận chia số 
lượng nước sông đồng đều cho đồng ruộng 
hai xứ cùng được sử dụng như nhau. Từ đó 
về sau dân cư hai xứ sống bên nhau thanh 
bình an lạc. 




IMiiiiM—a 


Di Mầu Kiều Đàm đang chờ Đức Phật 
cho phép nữ giới gia nhập Tăng đoàn, 
sổng đời phạm hạnh 




cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 186 



đường hoằng pháp, một hôm Đức 
Thế Tôn nhận được tin báo quốc vương 
Suddhodana đang lâm trọng bệnh. Với lòng 
hiếu thảo không cùng, Ngài về viếng thăm và 


an ủi cha trong lúc đau ốm, dẫn theo người 
em một cha khác mẹ là Nanda, nay là một vị 
tỳ kheo thuộc Tăng Đoàn của Đức Phật cùng 


Ananda, Sariputta và Moggallana. 


Thoạt tiên, vui mừng khi gặp lại được 
người con yêu quý, quốc vương Suddhodana 
tỉnh táo khỏe khoắn lại đôi phần, khiến mọi 
người tưởng rằng Vua sẽ bình phục hoàn 
toàn, nhưng sự hồi phục ấy không kéo dài 
được bao lâu. Với tuổi già chồng chất, Vua 
nay không còn đủ sức lực để kháng cự với 
bệnh tật nữa. Một vài ngày sau, Vua trở bệnh 
nặng và từ giã cõi đời trong sự tiếc thương 
của cả vương quốc. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 187 


Sau khi Quốc vương qua đời, hoàng hậu 
Mahãpajãpati Gotami (Di Mầu Kiều Đàm) - 
dì ruột của Đức Thế Tôn, cùng là nhũ mẫu 
chăm sóc Ngài từ tấm bé như đứa con ruột 
thịt - không còn muốn sống đời thế tục như 
xưa nữa. Thọ tang chồng, Hoàng hậu phát 
nguyện từ nay về sau sẽ sống tu hành như 
một tỳ kheo, dưới sự hướng dẫn và giáo hóa 

r r r 

của Đức Thê Tôn. Thê là, cùng với một sô 
công nương không muốn rời bỏ Bà và nguyện 
đi theo Bà đến bất cứ nơi nào, Bà tìm đến gặp 
Đức Phật cầu xin Ngài nhủ lòng từ bi chấp 
nhận cho giới phụ nữ được xuất gia như nam 
giới, và sống đời phạm hạnh theo bước chân 
Ngài. 

Nhưng dù Bà đã ba lần tha thiết khẩn cầu 
Đức Thế Tôn chấp thuận cho Bà và các công 
nương được nhận làm tỳ kheo ni, cả ba lần 
Ngài nói bà không nên xin Ngài một việc như 
vậy. Vô cùng đau buồn vì ước nguyện lớn lao 
của mình bị khước từ, Hoàng hậu bật khóc và 
cùng các công nương từ biệt Đức Phật trong 
nước mắt. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 188 


LÚC này đây, Đức Phật cũng rời khỏi 
thành Kapilavatthu sau tang lễ của phụ 
hoàng. Ngài tiếp tục cuộc du hành hoằng 
pháp từ nơi này đến nơi khác, cuối cùng dừng 
lại tại Vesãli (còn được biết đến là Vaishali, 
Vaiáãlĩ, và Xá Vệ) và nhập cư nơi đây ở Đại 
Lâm Tịnh Xá. 

Bấy giờ, cùng với một số công nương tháp 
tùng, bà Mahãpajãpati tự xuống tóc và đắp y 
vàng, lên đường đến Vesãli, đi bộ từ làng 
mạc này qua thôn xóm nọ cho tới khi đến 
được Đại Lâm Tịnh Xá nơi Đức Phật đang 
ngự. 

Đôi chân sưng tấy sau cuộc bộ hành dài 
đăng đẳng, với bụi đường còn phủ trên châu 
thân và y áo, buồn bã và chán nản, bà đứng 
khóc bên ngoài Tịnh Xá. Mục kích cảnh não 
lòng đó, ngài Ãnanda bước lại thăm hỏi 
nguyên do. Bà trả lời: 

- Ôi Đại Đức Ãnanda ơi, tôi khóc vì Đức 
Thế Tôn không cho phép giới phụ nữ 
được xuất gia và sống đời khất sĩ dưới sự 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 189 


hướng dẫn Giáo Pháp và Giới Luật của 
Ngài. 

- Nếu như vậy thì, thưa Lệnh Bà - người 
con gái của dòng dõi Gotama, Ãnanda lên 
tiếng, xin bà hãy chờ nơi đây.Tôi sẽ vào 
cầu xin Đức Thế Tôn từ bi chấp nhận 
thỉnh nguyện của Lệnh Bà. 

Như lời đã hứa cùng bà Mahãpajãpati, 
ngài Ãnanda đi vào tịnh thất của Đức Phật , 
cung kính thỉnh cầu Đức Phật. 

- Đủ rồi, Ãnanda, thôi đủ rồi! Đừng hỏi 
xin Như Lai những điều như vậy nữa! 
Đức Thế Tôn trả lời. 

Nhưng Ãnanda vẫn không hề nản lòng 
thối chí. Ngài lại cung kính thưa lên Đức Phật 
lời thỉnh cầu này, lần thứ hai, rồi lần thứ ba. 
Song mỗi lần Ngài đều nhận câu trả lời như 
nhau. 

Rồi Ãnanda tự ngẫm: “Đức Thế Tôn 
không cho phép giới phụ nữ gia nhập Tăng 
Đoàn khi Ngài được trực tiếp thỉnh cầu. Thế 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 190 


nhưng biết đâu chừng Ngài sẽ chấp thuận nếu 
ta trình bày nguyện vọng này một cách khác.” 

Nghĩ như vậy Ngài bèn thưa lên Đức Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nếu nữ giới được phép 
xuất gia tu hành theo Giáo Pháp và Giới 
Luật của Tăng Đoàn, họ có thể lần lượt 
chứng ngộ được bốn Thánh Quả dẫn 
đến Vô Sanh, Niết Bàn hay không? 

- Được chứ, Ãnanda, Đức Phật trả lời, 
nếu phụ nữ xuất gia tu hành theo Giáo 
Pháp và Giới Luật của Như Lai, họ có 
thể đạt được Niết Bàn ngay trong kiếp 
sống này, trở thành những vị A La Hán. 

- Vậy thì Bạch Thế Tôn, Ãnanda thưa, 
xin nghĩ đến Lệnh Bà Mahãpajãpati của 
dòng dõi Gotama quả đã làm bao nhiêu 
điều phúc thiện bấy lâu nay. Bà vừa là 
dì ruột vừa là dưỡng mẫu của Thế Tôn, 
nuôi Thế Tôn bằng những giọt sữa yêu 
thương của chính mình, chăm sóc Thế 
Tôn từ lúc Mầu hậu vừa qua đời. cầu 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 191 


xin Thế Tôn hãy cho phép nữ giới được 
gia nhập Tăng Đoàn để tu hành theo 
Chánh Pháp. 

- Thôi được, Ãnanda, Đức Phật bảo, nếu 
Mahãpajãpati Gotami sẵn sàng chấp 
nhận và tuân hành nghiêm chỉnh tám 
pháp chế sau đây, thì xem đây như nghi 
lễ gia nhập Tăng Đoàn cho Bà. 

Đoạn Đức Phật nói cho Ãnanda nghe về 
tám pháp chế (Bát Kỉnh Pháp) mà bất cứ một 
nữ nhân nào muốn được trở thành một tỳ 
kheo ni sống trong Giáo Pháp và Giới Luật 
của Ngài đều phải tuân hành theo: 

“Một vị tỳ kheo ni trong Tăng Đoàn, thứ 
nhất phải cung kính đảnh lễ trước một vị tỳ 
kheo - bất kể tuổi đạo của hai vị như thế nào. 

“Thứ hai, không được an cư ở những địa 
phận hoàn toàn không có tỳ kheo. 

“Thứ ba, vào mỗi ngày Bố Tát, phải lắng 
nghe và tuân theo những lời giáo huấn sách 
tấn của một vị tỳ kheo được chỉ định. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 192 


“Thứ tư, vào cuối mỗi mùa Vassa - mùa 
An Cư - phải thỉnh cầu những phê bình chỉ 
giáo về sự tu học và giới hạnh của mình từ cả 
hai chúng tỳ kheo lẫn tỳ kheo ni. 

“Thứ năm, nếu có vi phạm một lỗi lầm 
nghiêm trọng nào sẽ phải sám hối trước cả 
hai chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni. 

“Thứ sáu, phải trải qua một thời gian hai 
năm tập sự xuất gia trước khi được chính 
thức thọ đại giới xuất gia trước đại chúng tỳ 
kheo và tỳ kheo ni. 

“Thứ bảy, không được chỉ trích nói xấu 
một vị tỳ kheo nào trong bất cứ hoàn cảnh 
nào. 

“Thứ tám, không được phép chính thức 
chỉ giáo một tỳ kheo nhưng ngược lại phải 
chịu nhận sự chỉ giáo từ một tỳ kheo.” 

- Này Ãnanda, Đức Phật kết lời, nếu 
Mahãpajãpati Gotami chấp nhận và 
quyết tâm tuân hành theo tám pháp chế 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 193 


này suốt đời, thì bà sẽ được coi là một 
vị tỳ kheo ni chính thức của Tăng Đoàn. 

Nghe xong, Đại Đức Ãnanda từ biệt Đức 
Thế Tôn, tìm gặp Mahãpajãpati để trình bày 
lại những gì Đức Thế Tôn đã giảng giải. 
Mahãpajãpati hoan hỷ vui mừng, thưa cùng 
Đại Đức Ãnanda: 

- Bạch Đại Đức Ãnanda, như một thiếu 
nữ hay một thiếu nam tươi trẻ, yêu thích 
điểm trang, vừa mới tắm gội tinh khiết 
và nhận được một vòng hoa đẹp tươi 
thơm ngát, người ấy sẽ cung kính và 
hoan hỷ đưa hai tay đón nhận và nâng 
vòng hoa đặt lên đầu của mình - nơi cao 
quý của thân; cũng như vậy, Bạch Đại 
Đức, tôi cũng hoan hỷ chấp nhận tám 
pháp chế này và nguyện sẽ tuân hành 
suốt cuộc đời của tôi. 

Ngài Ãnanda trở về bên Đức Phật, cung 
kính đảnh lễ và vui mừng thưa lên cùng Đức 
Phật: 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 194 


- Bạch Thế Tôn, Lệnh Bà Mahãpajãpati 
của dòng dõi Gotama chấp nhận hành 
trì tám pháp chế nghiêm nhặt mà Đức 

r r 

Thê Tôn ban hành. Dì của Thê Tôn nay 
chính thức xuất gia là tỳ kheo ni của 
Tăng đoàn. 

Bấy giờ Đức Phật dạy rằng: 

“Ãnanda, nhưng Giáo Pháp và Giới Luật 
này của Như Lai sẽ không được gìn giữ tồn 
tại lâu dài trong hàng nữ giới xuất gia đâu, 
chỉ độ năm trăm năm thôi. Như những gia 
đình mà số nữ giới nhiều hơn nam giới, sẽ 
khó chống đỡ bền bĩ dài lâu trước nhiễu loạn 
trộm cướp, cũng vậy, những đoàn ngũ có 
hàng phụ nữ xuất gia thọ giới tỳ kheo ni trong 
Giáo Pháp và Giới Luật như của Như Lai, sẽ 
không tồn tại dài lâu. Rồi sẽ như một thửa 
ruộng lúa hay một cánh đồng mía khi bị sâu 
nấm phủ giăng, đồng ruộng kia sẽ không còn 
mầu mỡ phì nhiêu được bao lâu đâu.” 

Và mọi sự việc đã diễn ra y như Đức Phật 
tiên đoán. Khoảng năm trăm năm sau khi bà 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 195 


Mahãpạịãpati chính thức trở thành vị tỳ kheo 
ni đầu tiên trên thế giới, những nghi thức xuất 
gia dành cho tỳ kheo ni theo đúng như khuôn 
phép của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy trên không 
còn tồn tại nữa. Đã không còn một vị tỳ kheo 
ni nào sống theo Giới luật quy định được 
mười năm một cách nghiêm chỉnh và triệt để 
như thuở ban đầu. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 196 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 197 





Đức Phật dùng hình ảnh vê vô thường 
đế dạy Hoàng hậu Khema bỏ được 
tánh kiêu mạn về sẳc đẹp của mình 









cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 198 



suốt thời gian Đức Phật truyền bá 
Chánh pháp khắp nơi cùng Tăng Đoàn 
của Ngài, đến đâu cũng có dân chúng tập hợp 


đông đảo thành tâm đảnh lễ chiêm ngưỡng 
Đức Thế Tôn cũng như để được nghe Ngài 
giảng pháp và hướng dẫn tu tập. Một số đông 
cải đạo, hướng tâm nương tựa vào Đức Phật 
và Giáo Pháp của Ngài. 


Cũng vào thời gian đó, có những nhà 
truyền giáo khác cũng du hành đó đây khắp 
lãnh thổ như Đức Phật. Trong những vị này 
có một số, với những thần thông kỳ diệu và lạ 
thường, đã lôi cuốn được rất nhiều quần 
chúng đến để xem họ biểu diễn phép mầu. 
Sau đó những người dân này lưu lại nghe họ 
thuyết giảng, đôi khi tin tưởng vào những 
giáo lý này và trở thành tín đồ của họ. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 199 


Các vị tỳ kheo trong Tăng Đoàn của Đức 
Phật chứng kiến những sự kiện này, đến bạch 
với Đức Thế Tôn rằng, “Ngài có thể nào cũng 
thi thố thần thông kỳ diệu như vậy để chứng 
tỏ cho những quần chúng ngây tho chất phác 
này rằng Đức Phật không thua kém gì những 
vị truyền giáo kia. Và như vậy, Đức Phật sẽ 
thuyết phục được họ đi theo Ngài thay vì đi 
theo những vị truyền giáo khác.” 

Nhưng Đức Phật trả lời những vị tỳ kheo 
này rằng Ngài không khuyến dụ một ai nghe 
theo và tin noi Ngài chỉ vì Ngài có những xảo 
thuật kỳ diệu khiến họ phải sửng sốt kinh 
ngạc, thứ xảo thuật mà họ gọi là phép mầu 
thần thánh. 

“Phép mầu duy nhất, Đức Thế Tôn dạy, 
mà các đấng Như Lai thi triển là, khi thấy 
một chúng sanh ngập tràn tham ái, các vị đưa 
những chúng sanh ấy vượt thoát dục lạc. Khi 
thấy một chúng sanh bị nô lệ cho lòng thù 
oán, các vị giải thoát chúng sanh ấy khỏi tâm 
sân hận. Khi thấy một chúng sanh mịt mờ 
trong vô minh, các vị khai thị cho chúng sanh 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 200 


ấy diệt trừ si mê. Đây là thần thông duy nhất 
mà chư Phật thi thố. Tất cả những phép mầu 
khác chư Phật không chấp nhận, coi rẻ và xa 
lánh.” 

Thế nhưng lúc bấy giờ có người đến kể 
cho Đức Phật nghe chuyện của Đại Đức 
Moggallãna (Mục Kiền Liên), người có năng 
lực thần thông cao nhất trong tất cả các vị La 
Hán. Đại Đức đã sử dụng thần thông phi thân 
đến một nơi rất cao và hiểm trở, lấy cho được 
một cái bình quý mà một người nào đó đã 
đem đặt nơi này chỉ để thử thách năng lực 
thần thông của Ngài. Hành động của Đại Đức 
khiến Đức Thế Tôn phật ý. Ngài truyền gọi 
Moggallãna và dặn đem theo chiếc bình quý 
mà Đại Đức đã chiếm hữu bằng phép thần 
thông. 

Khi Đại Đức Moggallãna đem chiếc bình 
đến, Đức Phật lấy chiếc bình trên tay Đại 
Đức và đập chiếc bình bể nát trước 
Moggallãna và toàn thể Tăng Đoàn. Đức Phật 
nghiêm khắc khiển trách Moggallãna, không 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 201 


cho phép ngài phô trương thần lực như vậy 
với bất kỳ lý do nào. 

Ngài cũng nghiêm cấm tất cả tỳ kheo 
trong Tăng Đoàn tuyệt đối không được sử 
dụng phép mầu để thuyết phục chiêu dụ 
những người dân ngây thơ khờ dại. Vị tỳ 
kheo nào làm như vậy sẽ không được công 
nhận là một đệ tử của Đức Phật nữa, và phải 
lập tức rời khỏi Tăng Đoàn. Giới luật này vẫn 
tiếp tục được Tăng Đoàn gìn giữ cho đến 
ngày hôm nay, và được xếp vào bốn trọng 
giới “bất cộng trụ” ngang hàng như giới sát 
sanh, trộm cắp và tà dâm. 

Như thế đó, Đức Phật không bao giờ khơi 
gợi sự kinh ngạc thán phục của quần chúng 
bằng bất cứ một phép thuật nào, và sau câu 
chuyện của Đại Đức Moggallãna không còn 
một tỳ kheo nào sử dụng thần thông như vậy 
nữa. Thế mà dân chúng vẫn thấy rất rõ rằng 
Đức Phật là một vị thầy vĩ đại. Bất cứ nơi nào 
Đức Phật đặt chân đến họ đều bày tỏ lòng 
sùng kính ngưỡng mộ Ngài và Tăng Đoàn. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 202 


Chứng kiến việc này, rất nhiều tín đồ của 
các giáo sĩ khác không được hài lòng. Họ bực 
tức nhìn thấy dân chúng đến đảnh lễ, nghe 
pháp và cúng dường những vị tu sĩ y vàng 
mới lạ, đệ tử của đạo sư cồ Đàm dòng họ 
Thích Ca, trong khi không quan tâm gì đến 
họ và giáo sĩ của họ cả. 

Vì vậy, một lần nọ khi Đức Phật và Chư 
Tăng đến thành phố Kosambĩ noi một vị giáo 
sĩ danh tiếng hiện đang cư ngụ cùng với rất 
nhiều tông đồ. Những vị này bắt đầu nguyền 
rủa sỉ nhục các đệ tử của Đức Thế Tôn một 
cách hung hăng, bằng đủ ngôn từ lăng mạ, 
xấu xa và độc ác. Lúc ấy Đại Đức Ãnanda 
đến trình lại với Đức Phật những gì các vị tu 
sĩ kia đã dùng những lời nhục mạ nặng nề 
đến thế nào, đã dồn trút những xúc phạm thô 
tục nhất xuống Chư Tăng ra sao mỗi khi gặp 
Chư Tăng trên đường phố, nhất là khi quý 
ngài đang trì bình khất thực. 

Thay mặt cho các tỳ kheo, Đại Đức thỉnh 
ý Đức Thế Tôn xem Ngài có nghĩ rằng tốt 
hon thì Ngài và Chư Tăng nên rời khỏi 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 203 


Kosambĩ, đến một vùng khác nơi không phải 
chịu sự lăng mạ mỗi ngày khi đi khất thực 
như vậy nữa. 

Đức Thế Tôn lặng thinh lắng nghe lời bày 
tỏ của Đại Đức Ãnanda. Rồi Ngài hỏi: 

- Nhưng này Ãnanda, nếu ta lại bị ngược 
đãi và xúc phạm ở nơi ấy, thì ta sẽ làm 

gì? 

- Thì ta sẽ đi một nơi khác, Ngài Ãnanda 
trả lời. 

- Và nếu ta cũng bị nguyền rủa sỉ nhục ở 
vùng đất mới ấy, thì ta sẽ làm gì? 

- Thì ta sẽ đi một nơi khác nữa. 

Đức Thế Tôn ngồi yên lặng giây lâu; 
đoạn, nhìn Ãnanda với ánh mắt từ mẫn, Ngài 
nói: 

“Này Ãnanda, hành trì chút ít hạnh nhẫn 
nhục kiên trì sẽ giúp ta khỏi phải luôn rày đây 
mai đó vì chuyện như vậy. Ta không thể nào 
nói: chắc chắn sẽ tìm được sự bình an ta hằng 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 204 


mong mỏi ở một nơi chốn mới nào đó ta có 
thể đến, nhưng ta chắc chắn tìm được bình an 
ấy ngay nơi ta đang hiện diện này đây, nếu ta 
hành trì hạnh kiên nhẫn. Bằng hạnh kiên trì 
và nhẫn nhục, những bậc thiện trí chiến thắng 
tất cả đối phương. 

“Này Ãnanda, hãy nhìn thớt voi được 
huấn luyện để tham chiến. Voi lao thân vào 
chiến trường hỗn loạn mịt mờ lửa đạn, không 
màng đến bao nhiêu là phi tiêu, mũi tên và 
lao nhọn từ bốn phương đang phóng vào 
thân, cứ dũng mãnh tiến lên, quét sạch các 
chướng ngại trước mắt. 

“Rồi hãy tự nhủ: ‘Ãnanda sẽ noi gương 
của thớt voi kia. Ta sẽ ở lại thành Kosambĩ 
này hành đạo kiên cường dũng mãnh, nỗ lực 
không ngừng nghỉ đưa dân chúng đau khổ nơi 
đây thoát khỏi màng lưới vô minh đang bủa 
vây ràng buộc họ. Ta sẽ không quan ngại, dù 
chỉ mảy may, những lăng mạ xúc phạm 
những đạo sĩ kia đang đổ trút lên ta và môn 
đệ của ta.’ 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 205 


“CÓ người nhổ nước bọt lên trời tưởng sẽ 
làm nhơ bẩn được bầu trời, không những 
nước bọt đã không chạm được cũng không 
làm hoen ố được trời cao mà còn rơi ngược 
lại, làm chính mình bị bọn nhơ. Cũng như 
vậy nếu chúng ta giữ được tâm tự tại bình 
thản, những đạo sĩ đang phỉ nhổ thóa mạ ta sẽ 
là người tự đón nhận lấy những phỉ nhổ thóa 
mạ của chính họ.” 

Và như vậy, không để tâm đến lời thỉnh 
cầu của Đại Đức Ãnanda và Chư Tăng, Đức 
Thế Tôn tiếp tục an cư tại Kosambĩ. Không 
bao lâu, quả lành của hạnh kiên trì nhẫn nhục 
mà Đức Thế Tôn hà nh trì soi sáng nơi nơi. 

Đó là khi dân chúng Kosambĩ thấy được 
sự khiêm cung nhẫn nhục tột cùng nơi Đức 
Phật và Chư Tăng trước những lời lẽ thô tục 
của các đạo sĩ kia, không hề phản ứng lại 
những con người cứ cố tâm gây hấn xúc 
phạm mình. Rất nhiều thanh niên Kosambĩ vô 
cùng cảm phục đức hạnh cao thượng này của 
Đức Phật và Chư Tăng, họ xin được quy y 
Ngài và gia nhập Tăng Đoàn. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 206 


Nhưng chẳng lành thay, những vị khất sĩ 
Kosambĩ trẻ tuổi này chưa thể một sớm một 
chiều dứt bỏ được tập khí tranh cãi cố hữu 
của mình. Không bao lâu, họ vướng vào một 
tranh chấp nội vụ gay gắt trầm trọng, nguyên 
do chỉ là những bất đồng quan điểm rất nhỏ 
về giới luật của tỳ kheo. Mỗi phe một quan 
điểm, không ai chịu lắng nghe ai. 

Dù Đức Thế Tôn đã bao lần khuyên bảo 
họ phải gìn giữ hòa khí với nhau và không 
nên cãi vả, họ vẫn tranh chấp kịch liệt. Họ để 
ngoài tai lời Ngài dạy rằng chính sự tranh 
biện và ác ý mới xấu xa hơn cả những lỗi nhỏ 
về giới luật mà vì nó họ mới tranh cãi với 
nhau. Khi thấy các tỳ kheo này không muốn 
nghe lời Ngài khuyên nhủ, Đức Thế Tôn một 
mình rời bỏ Kosambĩ, để tất cả các đệ tử ở 
lại. 

Lúc bấy giờ dân chúng Kosambĩ thấy vị 
Đại Đạo Sư đã một mình ra đi, còn những 
môn đồ ở lại thì cứ cãi cọ với nhau chẳng 
khác người thế tục, họ ngưng không cúng 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 207 


dường thực phẩm khi các vị khất sĩ này đi trì 
bình mỗi sáng. 

Phản ứng này của dân chúng lập tức khiến 
các vị khất sĩ đang trong vòng tranh luận gay 
go quay về thực tế và nghiền ngẫm lại sự 
việc. Họ quy thuận với nhau cùng gây lại hòa 
khí. Và một lần nữa họ lại được Đức Thế Tôn 
nhận làm đệ tử, theo từng bước chân Ngài 
hoc và hành đao. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 208 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 209 


{^Ảắx&k^ ^^ỳyíưè-ù 




Đức Phật giáo hóa chúng sinh 
với đủ mọi căn cơ và 

ở đủ mọi thành phần giai cấp trong xã hội 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 210 




à con của một vị vua, vốn quen thuộc 
với những nghi lễ của vương triều, 


Đức Phật lúc nào cũng toàn hảo và đường bệ 


ung dung giữa hoàng cung, trước bao nhiêu 
vua chúa, tướng lãnh và đạo sư. Ngài có thể 


một mình đàm luận với họ, cả những vị thông 
thái uyên bác nhất, và lúc nào cũng để lại 
trong lòng họ những ấn tượng thú vị, tốt lành 


với những gì họ được nghe từ Ngài. 


Đến lúc thành một vị Phật, tiếp xúc với 
thường dân trên đường hành đạo, Ngài lại có 
thể trò chuyện cùng họ bằng những ngôn từ 
bình dị chân phương. Suốt cuộc bộ hành vạn 
nẻo, Ngài luôn sẵn sàng đàm đạo với bất cứ 
ai Ngài gặp qua hay bất cứ ai muốn trò 
chuyện cùng Ngài, từ nông dân, thợ rèn, đến 
người sửa xe, thợ cắt tóc... 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 211 


Một ngày nọ Đức Phật đi ngang qua một 
cánh đồng lúa và gặp một người nông dân 
đang cày mộng, ông ta ngừng tay, bắt 
chuyện với Ngài về trâu bò, cày bừa, hạt 
giống và mùa màng ông ta đang mong thu gặt 
trong năm nay. 

- Bác biết không, Đức Phật nói, Như Lai 
cũng là một nông phu như bác, và cũng 
có tất cả những gì cần thiết để canh tác 
thửa ruộng của Như Lai, cả hạt giống 
nữa. 

- Tôn giả mà cũng là nông dân à! Người 
ấy ngạc nhiên thốt lên. Vậy tôn giả để 
trâu bò, cày cuốc và các dụng cụ cần 
thiết khác ở đâu rồi? 

“Tất cả đang ở đây với Như Lai - Đức 
Phật từ tốn trả lời. Hãy lắng nghe, Như Lai sẽ 
kể hết cho bác nghe. 

“Hạt giống của Như Lai là hạnh nguyện, 
sự hiểu biết và lòng thưong yêu. Những con 
mưa tưới nhuần cho hạt giống đâm chồi nẩy 
lộc tưoi tốt là bao thiện nghiệp mà Như Lai 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 212 


không ngừng vun bồi cho đến ngày thành 
Chánh Quả. 

“Ách của Như lai là tri thức, thân cày là 
trí tuệ. Dây cương lèo lái là Chánh Niệm. 
Lưỡi cày là sức tinh tấn giúp Như Lai san 
bằng bất thiện pháp. Tay cầm của cày là 
Chánh Pháp giúp Như Lai diệt trừ ác pháp và 
vun bồi thiện pháp. 

“Khi bác cày ruộng, bác xới bứng và dẹp 
sạch cỏ dại. Cũng như vậy, một người thấu 
hiểu Tứ Diệu Đế xới bứng và dẹp sạch tà tâm 
vọng niệm. 

“Chiều tối, khi việc đồng áng đã xong, 
bác gỡ ách khỏi cổ trâu bò và thả chúng đi 
tùy ý. Cũng như vậy, bậc thiện trí gắn bó với 
sự toàn thiện và từ bỏ những gì bất thiện. Nếu 
trâu bò phải tận công tận sức, quần quật cày 
bừa trên thửa ruộng của bác, thì bậc thiện trí 
cũng gắng công cật lực lật tung, khai hoang 
tâm thức vô minh, để đạt được quả vị Niết 
Bàn. Nếu người làm ruộng ra sức cần cù dẹp 
sạch cỏ hoang để chuẩn bị cây giống, thì bậc 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 213 


thiện trí cũng nỗ lực tận diệt đau khổ phiền 
não. 

“Nhưng người gia công trên cánh đồng 
lúa thường thất vọng vì mùa màng gặt hái từ 
công sức kia không được như ý, lắm khi phải 
lâm cảnh đói nghèo. Ngược lại, người hạ thủ 
công phu trên cánh đồng trí tuệ không bao 
giờ thối chí sẽ chắc chắn gặt hái được quả 
lành, vô cùng an vui và thỏa nguyện trọn vẹn 
khi thành tựu Niết Bàn. Như thế đó, hỡi bác 
nông dân, Như Lai cũng là một nông dân. Và, 
cũng như thế đó, đây là phương cách Như Lai 
gia công làm việc.” 

Người nông dân vô cùng hoan hỷ sau khi 
nghe bài pháp ngắn của Đức Phật, ông liền 
thỉnh cầu Ngài nhận cho ông cũng được phép 
gia công cày cấy trên thửa ruộng Giáo Pháp. 
Từ đó ông theo chân Đức Phật thuần thành tu 
học đến trọn đời. 

Có một nhân sĩ đến thỉnh pháp Đức Phật, 
muốn được nghe giảng về con đường đưa đến 
cõi Niết Bàn - cõi của chân hạnh phúc cao 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 214 


thượng Đức Thế Tôn chỉ vẽ những phương 
cách đơn giản thiết thực qua bài Kinh Hạnh 
Phúc (Maổgala Sutta) như sau: 

Không xu theo kẻ ác, 

Thân cận bậc hiền nhân 
Phụng sự bậc đảng kỉnh 
Ây hạnh phúc cao thượng. 

Được ở chỗ xứng ở 
Thành tựu nhiều điều lành 
Thân ý theo nẻo chánh 
Ẩy hạnh phúc cao thượng. 

Được nghe nhiều, học rộng 
Thiện xảo nghề tại gia 
Giới hạnh luôn vun rèn 
Khéo nói lời chánh ngữ 
Ây hạnh phúc cao thượng. 

Phụng dưỡng đấng song thân 
Chẫm lo nuôi con, vợ 
Hành nghề không nghiệp dữ 
Ây hạnh phúc cao thượng. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 215 


Năng hành hạnh bổ thí 
Luôn giữ điều thiện lành 
Thường giúp đỡ bà con 
Chỉ làm đủng chảnh nghiệp 
Ây hạnh phúc cao thượng. 

Tránh lỗi thân, khẩu, ý 
Thu thúc cử chất say 
Không lơ là việc thiện 
Ây hạnh phúc cao thượng. 

Tôn kính bậc khả kính 
Khiêm nhu với mọi người 
Tri túc trong mọi cảnh 
Biết ơn mọi chúng sanh 
Thích tùy thời nghe Pháp 
Ây hạnh phúc cao thượng. 

Hành nhẫn nhục kiên trì 
Vâng lời hành trưởng thượng 
Năng gặp bậc thánh trí 
Biết luận pháp tùy thời 
Ây hạnh phúc cao thượng. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 216 


CỐ đoạn trừ tâm ác 
Sống phạm hạnh sạch trong 
Thấy được pháp Tứ Đế 
Chứng ngộ được Niết Bàn 
Ầy hạnh phúc cao thượng. 

Tám gió không lay động 
Không uất ức muộn phiền 
Tẩy trừ mọi ái nhiễm 
Luôn tự tại bình an 
Ây hạnh phúc cao thượng. 

Nhân, thiên nào thành tựu 
Tất cả các pháp trên 
Sẽ là bậc chiến thẳng 
ở mọi lúc, mọi miền 
Ây hạnh phúc cao thượng. 

Một ngày nọ khi Đức Phật đang an cư ở 
một ngôi làng nhỏ, dân làng đến viếng thăm, 
đảnh lễ và thưa lên Đức Phật rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, chúng con biết Ngài 
là một vị đạo sư cao cả, đã giảng dạy hướng 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 217 


dẫn rất nhiều đệ tử hàng xuất gia theo chân 
Ngài sống đời sống khất sĩ rày đây mai đó. 

“Chúng con không thuộc giới tăng sĩ 
phạm hạnh ấy. Chúng con chỉ là hàng tại gia 
bình thuờng, yêu vợ thuơng con, lấy cày cấy 
chăn nuôi buôn bán làm kế sinh nhai, và an 
huởng bất cứ thú vui trần thế nào đến trong 
tầm tay. 

“Chúng con sử dụng vàng bạc. Những 
ngày lễ hội chúng con thích trang sức chung 
diện bằng châu báu kim hoàn và bông hoa. 
Chúng con còn dùng các loại dầu thơm hay 
xạ huơng để thân thể đuợc thơm tho dễ chịu. 

“Chúng con đi theo những con đuờng thế 
tục bình thuờng. Nhu thế đó, vậy thì, Bạch 
Đức Thế Tôn, giáo pháp của Ngài có điều gì 
hay đẹp, thích hợp với căn cơ cho hàng cu sĩ, 
có thể giúp chúng con tìm đuợc hạnh phúc 
ngay trong kiếp sống này cũng nhu trong 
những kiếp về sau. 

“Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài rũ lòng bi 
mẫn giảng dạy phần giáo pháp đó để chúng 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 218 


con được lắng nghe, theo đó mà tu tập và thọ 
hưởng lợi lạc.” 

“Này chư vị tại gia - Đức Phật nói - có 
bốn pháp hành mà một người thầy như Như 
Lai cần giảng dạy hướng dẫn cho chư vị cũng 
như bất cứ ai không thuộc về hàng xuất gia 
được biết đến và tu tập theo. Hãy lắng tâm, 
Như Lai sẽ nói cho chư vị nghe. 

“Thứ nhất, với bất cứ nghề nghiệp nào 
giúp cho chư vị kế sinh nhai, phải luôn luôn 
hết sức tận tụy với nghề nghiệp đó để việc 
làm có hiệu quả. Là một nông gia, hãy luôn 
cố gắng cần mẫn, vun bồi ruộng nưong mầu 
mõ tốt tưoi. Là một thưong gia, phải sáng 
suốt, cập nhật và xông xáo trên thưong 
trường. Là người làm công, cần sự đáng tin 
cậy và trung thành với chủ. Phải luôn năng 
động và nhiệt huyết để gặt hái được những 
thành quả tốt đẹp toàn hảo nhất, trong bất cứ 
công việc gì chư vị làm. Có như vậy, chư vị 
sẽ thu thập được của cải tài sản và có thể 
dùng nó vào việc công ích phước thiện nữa - 
giúp đõ những ai khốn khó cần sự giúp đõ. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 219 


Nếu không tận lực tận công để có được tài 
sản, sẽ mất đi một cơ hội hành thiện nghiệp 
bằng hạnh bố thí và tài trợ giúp đỡ người 
khác. 

“Thứ hai, phải biết bảo vệ và sử dụng 
đúng cách những tài sản vật chất đã thu nhập 
được, không phí phạm vô ích. Chẳng lợi lộc 
gì khi đổ nước vào một cái hủ có lỗ ở dưới 
đáy để rồi nước cũng thoát hết ra ngoài. Tạo 
dựng được cơ nghiệp là việc tốt, nhưng cũng 
cần thiết không kém là sự cẩn trọng không để 
những gì tạo dựng được bị mất đi vì lãng phí 
và thiếu khôn ngoan. 

“Thứ ba, ở đời sống thế tục phải biết chọn 
bằng hữu và người thân cận tốt. Người ta 
thường thay đổi tâm tánh theo những ai họ 
giao du. Gần thiện nhân, có cơ hội trở thành 
người tốt. Gần bạn ác, cơ hội thành người xấu 
tật sẽ đến. Gần mực thì đen. Vì vậy quý cư sĩ 
nên năng thân cận với những người hiền, 
thiện trí, khoan dung độ lượng, và vững tin 
vào điều thiện lành. Như vậy quý vị sẽ có 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 220 


được cơ duyên trở thành bậc hiền nhân cao 
thượng như họ. 

“Thứ tư, giới tại gia cần giữ một lối sống 
điều độ và phải chăng. Tránh sự keo kiệt bủn 
xỉn cũng như phung phí phóng túng thái quá. 
Không nên tiêu xài hay tài trợ ai quá khả 
năng tài chính của mình. Bằng không, của cải 
sẽ như một cái hồ nước có nhiều mạch chảy 
đi hơn nguồn chảy đến, không chóng thì chầy 
sẽ khô cạn. Cũng như vậy một người tiêu xài 
nhiều hơn thu thập dành dụm thì một ngày sẽ 
nghèo túng. Nhưng nếu người ấy biết cẩn 
trọng, khi chi tiêu cho mình và gia đình hay 
khi bố thí cúng dường luôn luôn cho ra ít hơn 
thu nhập đôi chút, thì cái hồ tài sản cơ nghiệp 
của người sẽ không bao giờ cạn nước. Lúc 
nào cũng phải giữ lại một số nước cần thiết, 
nghĩa là một số của cải tối thiểu, phòng khi 
mưa nắng thất thường hay khi hữu sự. 

“Tuy vậy không có nghĩa là không chịu sử 
dụng triệt để tài sản của mình, cũng không có 
nghĩa là phải đầu cơ tích trữ, dấu diếm hay 
không chi dụng của cải. Tham lam keo kiệt 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 221 


như thế ví như người có được một cây trĩu 
quả trong vườn, nhưng thay vì ăn quả khi 
vừa chín tới, người ấy cất giữ tất cả trong hộp 
kín. Một ngày nào đó người sẽ tìm thấy trái 
đã ung thối hết và chẳng được chút lợi lộc 
nào. 

“Này chư vị cư sĩ - Đức Phật kết thúc bài 
pháp - đó là bốn pháp hành có công năng đem 
đến cho chư vị sự thành công và sung túc 
trong đời sống này nếu quý vị tiến hành theo. 
Bây giờ thì Như Lai sẽ nói cho chư vị nghe 
bốn pháp hà nh có công năng đem đến cho 
chư vị những thành quả tốt lành cao thượng 
nhất trong tưong lai. 

“Đó là, thứ nhất là lòng tin vững chãi vào 
luật nhân quả: nhân lành gặt quả lành, nhân 
ác gặt quả dữ. 

“Thứ hai là sự chuyên cần tinh tấn hành 
thiện nghiệp và tránh bất thiện nghiệp, như 
sát sanh, trộm cướp, nói dối, tà hạnh hay 
dùng các chất say. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 222 


“Thứ ba là hành hạnh bố thí cúng dường 
rộng rãi để từ nhân lành đó mà học được hạnh 
xả bỏ tham ái. 

“Thứ tư là sự thành đạt trí tuệ tức là biết 
được và đi theo con đường giải thoát dẫn đến 
Niết Bàn.” 

Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng các 
pháp hành đon giản và thiết thực cho hàng cư 
sĩ tu tập theo để được lợi lạc ngay trong kiếp 
sống này và cả về sau, dân làng vô cùng hoan 
hỷ. 

Một trong những bài pháp dài nhất đã 
được Đức Thế Tôn thuyết giảng không phải 
cho một người dân dã bình thường, cũng 
không cho một vị tăng đồ của Ngài, mà là 
cho một vì quốc vưong - vua Ajãtasattu (A 
Xà Thế) xứ Magadha (Ma Kiệt Đà). 

Vua Ajãtasattu không phải là một người 
hiền lành nhân hậu. Thật vậy, ông là một kẻ 
sát nhân, giết hại chính cha ruột của mình là 
vua Bimbisãra (Bình Sa Vưong) - trước kia 
từng là đệ tử và là một trong những bậc thiện 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 223 


hữu đầu tiên của Đức Thế Tôn khi Ngài vừa 
thành Phật. Để đoạt ngai vàng của phụ 
vuơng, Ạịãtasattu đã không ngần ngại thi 
hành một tội ác tàn độc, đại bất hiếu là bỏ đói 
cha mình trong ngục tù cho đến chết. 

Một đêm trăng tròn nọ, đang ngự ở hoàng 
cung, vua Ạịãtasattu thấy buồn phiền không 
biết làm sao khuây khỏa. Vua bèn quyết định 
đến viếng Đức Phật lúc ấy đang ở một lâm 
viên gần hoàng cung do y sĩ Jĩvaka cúng 
duờng lên Đức Phật và Chư Tăng. 

Đến noi, vua gặp Đức Thế Tôn đang ngồi 
yên lặng giữa các vị tỳ kheo. Sau khi đảnh lễ 
và vấn an Đức Phật, vua ngồi xuống, thỉnh 
pháp vị Đại Đạo Sư về những lợi lạc và thành 
quả mà một vị tăng sống đời tu hành đạt 
được. 

“Sống đời xuất gia phạm hạnh như các vị 
sa môn ở đây thì có được lợi lạc gì? Vua 
Ạịãtasattu hỏi. Trẫm đã hỏi rất nhiều các bậc 
đạo sư trưởng thượng câu hỏi này, nhưng 
Trẫm vẫn chưa bao giờ được nghe một lời 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 224 


giải thích thỏa đáng nào. Họ hay trả lời vòng 
vo không liên quan gì đến điều Trẫm hỏi, cứ 
nhu một nguời muốn biết về trái ấu mà lại 
đuợc trả lời toàn về quả xoài. Vì vậy, Bạch 
Đức Thế Tôn, Trẫm sẽ rất thỏa thích nếu 
đuợc nghe lời giải đáp từ Đức Thế Tôn.” 

Sau một vài nghi thức thăm hỏi ngắn gọn, 
Đức Phật đi thẳng vào câu trả lời cho thắc 
mắc của vua Ạịãtasattu. Ngài giảng giải thật 
cặn kẽ về tất cả những lợi lạc và thành quả 
đuợc đom hoa kết trái trong kiếp hiện tiền và 
kiếp tuong lai, khi một nguời xuất gia sống 
đời phạm hạnh. 

Khi Đức Phật chấm dứt bài thuyết giảng 
dài nhung thật mạch lạc tuờng tận và súc tích, 
vua Ajãtasattu vô cùng mãn nguyện. Vua 
thua lên Đức Thế Tôn rằng tất cả những gì 
Ngài dạy là chân thật, là chánh pháp. Vua còn 
nói: đời sống xuất gia quả là mục tiêu cao 
thuợng tốt đẹp nhất của con nguời nếu thành 
tâm phát nguyện sống đời sa môn, theo chân 
một vị thầy vĩ đại nhu Đức Phật để tu học. Và 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 225 


Vua thỉnh cầu Đức Phật nhận vua làm đệ tử 
của Ngài. 

Sau khi vua từ biệt quay về hoàng cung, 
Đức Thế Tôn nói với Chư Tăng ngồi quanh 
Ngài: 

“Này Chư Tăng, vị vua này đã được động 
tâm ngay khi Như Lai đang thuyết giảng cho 
ông nghe. Này Chư Tăng, nếu không vì phạm 
đại tội bất hiếu thảm sát cha mình, thì ngay 
lúc động tâm đó, tại chỗ vua vừa ngồi đây, 
vua đã đủ căn cơ và thiện duyên để được khai 
thị chánh pháp, từ bỏ ngai vàng thọ giới xuất 
gia, và thành đạt quả A La Hán.” 

Bài pháp dài nhất này của Đức Phật nằm 
trong Tạng Pali của Kinh Trường A Hàm 
(Dĩghanikãya, Sutta Pitaka), được gọi là Kinh 
Sa Môn Quả (Sãmannaphala Sutta). 

Và sau đây là bài pháp ngắn nhất Đức 
Phật đã thuyết giảng. 

Một lần nọ có người hỏi Đức Phật rằng: 
“Vật bố thí cúng dường nào được xem là cao 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 226 


quý nhât? Thực phâm nào ngon miệng nhât? 
Cái gì đem đến sự thú vị, niềm hạnh phúc lớn 
lao nhất? Điều gì thích hợp nhất để dập tắt 
được luyến ái đam mê?” 

Và Đức Phật đã dùng chỉ một chữ để trả 
lời cho cả bốn câu hỏi ấy: “Giáo Pháp.” 

Người hỏi bốn câu ấy thỉnh cầu Đức Thế 
Tôn giải thích thêm về câu trả lời của Ngài. 
Đức Phật dạy: 

“Bố thí cúng dường, dù là một hạnh tốt 
phải hành trì, nhưng tự một mình nó không 
thể đưa hành giả đến con đường giải thoát: 
chỉ có Giáo Pháp mới làm được điều ấy. Vì 
vậy, truyền bá Giáo Pháp, hay bố thí pháp 
mới là sự bố thí cúng dường cao thượng nhất. 

“Cũng như vậy, kinh qua sự học hỏi và 
thực hành Giáo Pháp, tâm ý hành giả sẽ tràn 
đầy hỷ lạc và hương vị pháp bảo cao quý, bởi 
nó tận diệt được mọi tham ái dam mê - nguồn 
gốc của đau khổ - và nhờ vậy, khi đau khổ 
chấm dứt, hành giả đạt được quả vị Niết Bàn. 
Như thế, Giáo Pháp là thực phẩm có hương vị 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 227 


ngon quý nhất, là chân hạnh phúc lớn lao 
nhất, và là thiện pháp thích hợp nhất để dập 
tắt tham ái. 

“Cho nên, hãy truyền bá Giáo Pháp đến 
toàn nhân loại vì như vậy các vị bố thí, cúng 
dường thứ thực phẩm cao quý nhất đến tất cả 
các chúng sanh ở cõi người cũng như cõi 
trời.” 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 228 




Đức Phật cảm hóa được 
tướng cướp sát nhân Vô Não Ahgulỉmãlã 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 230 



{Jj/ìỵf ột lần nọ, biết được Đức Phật sẽ thuyết 
^^ pháp ở làng kế bên, một nông dân 
nghèo dòng Bà La Môn quyết định sẽ đến dự. 
Nhưng, vào buổi sáng hôm Đức Phật sắp ban 
pháp, ông hoảng kinh khi khám phá ra một 
trong những con bò của ông đã biến mất. Là 
người nghèo khó, ông không thể chịu nổi cái 
giá phải trả khi mất đi một con bò, vì vậy ông 
lập tức vào rừng tìm kiếm khắp nơi, với hy 
vọng sớm tìm thấy được, và có thể trở về làng 
trước thời pháp. 


Con bò thất lạc đi lang thang xa hơn ông 
dự đoán. Vì vậy, mặc dù ông đã hối hả tất bật 
tìm lục khắp nơi, ở bất cứ ngõ ngách nào, 
cuối cùng khi thấy được bò và đem trở về 
làng thì đã quá ngọ. Đói bụng và mệt lã vì 
phải chạy đôn đáo cả buổi sáng dưới sức 
nóng gay gắt của mặt trời, nhưng ông không 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 231 


muốn hụt mất buổi thuyết pháp. Thế nên 
không dám nghỉ ngơi hay ăn uống sợ thêm trễ 
nãi, ông vội vàng đi đến nơi Đức Phật đang 
nói pháp, với niềm hy vọng là ít nhất vẫn còn 
kịp nghe đoạn cuối của pháp thoại. Nhưng 
ngạc nhiên xiết bao khi ông đến giảng đường, 
buổi pháp thoại vẫn chưa bắt đầu. Nơi đây, 
Đức Thế Tôn đang yên lặng tọa thiền giữa 
bao nhiêu người kiên nhẫn chờ đợi nghe 
pháp. Vui mừng biết được mình vẫn còn kịp 
giờ, người nông dân rón rén len vào phía sau 
giảng đường tìm chỗ ngồi. 

Nhưng khi ông vừa bước chân vào cửa 
giảng đường, Đức Phật đã nhìn thấy ông, và 
dịu dàng hỏi ông đã có gì lót dạ hay chưa. 
Người nông dân bạch rằng ông mới vừa trở 
về sau khi tìm được con bò đi lạc, và ông 
không dám dừng chân tìm chút gì ăn vì 
không muốn trễ buổi pháp thoại. 

Nghe đến đây, Đức Phật dạy một vị thí 
chủ ngồi gần bên Ngài đem chút thực phẩm 
đến cho người nông dân, và Ngài sẽ chờ ông 
ăn xong mới thuyết pháp. Khi người dùng 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 232 


bữa xong và đến ngồi gần bên Đức Phật, Đức 
Phật mới bắt đầu ban pháp. Lúc ấy người 
nông dân mới biết rằng vì một lý do nào đó 
Đức Thế Tôn đã nghe biết được lòng mộ đạo 
thiết tha và niềm ước mong được nghe pháp 
Phật của ông, nên Ngài đã yên lặng tọa thiền 
trên giảng đường để mọi người cùng chờ đợi 
cho đến khi ông xuất hiện. 

Có một số cư sĩ và chư tăng thấy lạ kỳ và 
không phải lẽ khi Đức Thế Tôn phải quan 
tâm đến chuyện đói khát của một người tại 
gia, không phải một vị tỳ kheo, cũng không 
phải đệ tử của Ngài, mà lại là một người Bà 
La Môn nghèo khó. Thế nhưng sự ưu ái của 
Đức Phật dành cho vị Bà La Môn trọng pháp 
đã được đền bù xứng đáng, do người này đã 
tràn ngập niềm cảm kích và biết ơn trước từ 
tâm của Đức Phật, nên sau buổi thuyết pháp, 
ông phát nguyện xin được làm đệ tử của 
Ngài, từ đó cho đến hết quãng đời còn lại. 

ở một thành phố nọ, gần nơi bấy giờ Đức 
Phật đang an cư, có một người thợ dệt sống 
với con gái của ông. Hằng ngày, cô gái nhỏ 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 233 


này phụ giúp cha làm việc. Cô tha thiết được 
nghe Đức Phật giảng pháp, thế nhưng vào 
đúng ngay ngày Ngài ban pháp thì cha cô và 
cô phải dệt gấp cho xong một tấm lụa mà một 
khách hàng quan trọng đặt khẩn cấp. Cô gái 
hạ quyết tâm cấp tốc thi hành phần việc của 
mình, để có thể vừa hoàn thành công việc vừa 
kịp đến dự buổi pháp thoại. 

Cô lập tức bắt tay vào việc, quấn hết sợi 
to vào ống, dự định đem đến nhà kho noi cha 
cô đặt khung dệt. Trên đường đến nhà kho, cô 
đi ngang qua noi dân chúng đang yên lặng 

y r r 

ngôi chờ Đức Thê Tôn ban pháp. Thây vậy, 
cô gái đặt ống sợi xuống và rụt rè ngồi xuống 
dãy cuối cùng. 

Khi Đức Phật nhìn thấy cô, Ngài biết 
được căn co của cô đã đầy đủ để thấu hiểu và 
thực hành giáo lý của Ngài. Ngài gọi cô ngồi 
gần lên trên để có thể nghe rõ hon, không bỏ 
sót lời pháp nào. Cô gái vâng lời đi lên. Để cô 
bớt lúng túng e ngại, với giọng từ tốn đầy 
khích lệ Đức Phật hỏi cô từ đâu lại và định đi 
về đâu. Cô gái trẻ trả lời rằng cô biết noi đi 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 234 


nơi đến của cô, “nhưng cùng một lúc,” cô 
nói, “Bạch Thế Tôn, con lại mê mờ không 
biết được từ đâu con lại và đến đâu con đi.” 

Khi những người hiện diện nghe câu trả 
lời lạ lùng của cô gái trẻ, họ vô cùng bực tức 
vì tưởng rằng cô đang nhạo báng Đức Thế 
Tôn. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán và dự định 
đuổi cô ra khỏi giảng đường vì sự vô lễ trắng 
trợn của cô. Hiểu được những gì cô gái đang 
thao thức trong tâm khi cô trả lời câu hỏi của 
Ngài, Đức Phật kêu gọi mọi người giữ im 
lặng trật tự. Đoạn quay sang cô gái, Ngài bảo 
cô giải thích câu nói của cô. Cô bạch Ngài: 

- Con biết con từ nhà cha con lại đây và 
trên đường đến kho dệt vải. Nhưng từ 
tiền kiếp nào con đến kiếp sống hiện 
tiền này, con hoàn toàn không biết. Con 
cũng chẳng biết được kiếp tới của con. 
Bởi vô minh mịt mờ con không sao thấy 
được hai nơi chốn này. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn và đại chúng mở lời 
ca ngợi sự hiểu biết và trí tuệ của cô gái trẻ. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 235 


Đức Thế Tôn bắt đầu ban pháp. Cô gái lắng 
nghe trong chánh niệm, với tất cả thành tâm. 
Khi buổi pháp thoại chấm dứt, cô nhập tầng 
Thánh thứ nhất, chứng đắc quả Nhập Lưu 
(Sotãpanna) - một quả vị đưa hành giả vào 
dòng thánh tất yếu dẫn đến Niết Bàn. 

Ngày nọ khi Đức Phật đi qua một khu 
rừng, Ngài bắt gặp một con nai đang mắc bẫy 
thợ săn. Đức Phật lập tức gỡ nai ra khỏi chiếc 
bẫy và cho nai chạy thoát. Đoạn Ngài tọa 
thiền dưới một bóng cây gần đó. 

Chẳng bao lâu người thợ săn đi đến và 
khám phá ra con nai mắc bẫy đã được ai đó 
cứu thoát. Ông nhìn quanh xem người đó là 
ai. Mắt ông chạm phải vị tu sĩ khoác y vàng 
đang yên lặng tọa thiền. Người thợ săn biết 
ngay đó chính là “thủ phạm”. 

“Mấy ông sư đạo đức giả này càng ngày 
càng đông, len lỏi khắp nơi, phá hoại công ăn 
việc làm của người lương thiện,” người thợ 
săn giận dữ nói với chính mình. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 236 


Trong cơn tức giận, ông giương cung, lắp 
tên, nhắm bắn Đức Phật. 

“Ta sẽ diệt bớt một mạng của bọn họ,” 
ông lầm bầm. 

Nhưng khi ông nhắm bắn vị đạo sĩ có 
khuôn mặt và dáng vẻ tĩnh lặng một cách lạ 
kỳ này, không hiểu sao tay ông bỗng run rẩy 
và mũi tên đi hụt. Chưa bao giờ ông bắn tên 
hụt trong một khoảng cách gần như vậy! 
Càng điên tiết lên, ông giương cung nhắm 
bắn lần thứ hai rồi lần thứ ba, và lại hụt. Bỗng 
nhiên một cảm giác sợ hãi xâm chiếm tâm 
ông. Ông vứt bỏ cung và tên, tiến đến gần 
Đức Phật, nhỏ nhẹ khiêm tốn hỏi thăm Ngài 
là ai. 

Đức Phật nói cho người thợ săn biết thân 
thế của Ngài, rồi từ tốn và dịu dàng Ngài 
giảng giải cho ông nghe về nghiệp dữ của sát 
sanh, rằng muốn hủy diệt mạng sống đáng 
quý này thật là dễ dàng, nhưng khó mà hồi 
sanh nó một khi đã bị hủy diệt đi rồi. Lắng 
tâm nghe và thấu hiểu được từng lời Phật 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 237 


dạy, người thợ săn vô cùng xúc động, ông 
phát nguyện không bao giờ sát sanh nữa và, 
theo lời khuyên nhủ của Đức Phật, sẽ chọn 
một nghề khác làm kế sinh nhai không 
thương tổn đến một chúng sanh nào. 

Có một người sát sanh khác cũng được 
Phật hóa độ, đó là Aổgulimãlã (Vô Não). 
Nhưng không như người thợ săn kia, 
Aồgulimãlã là một kẻ sát nhân, ông đã tước 
đoạt mạng sống của chín mươi chín người, 
chặt một ngón tay của mỗi nạn nhân, xâu 
thành chuỗi và đeo vào cổ. Vì đặc điểm này 
người ta đặt tên ông là Aổgulimãlã, có nghĩa 
là tràng chuỗi xâu ngón tay người. 

Bấy giờ Aổgulimãlã đang đứng bên vệ 
đường, chờ nạn nhân cuối cùng, nạn nhân thứ 
một trăm, đi ngang cho ông xuống dao hạ sát. 
Như vậy ông sẽ thu được đủ một trăm ngón 
tay cho vào tràng chuỗi kinh khiếp của ông. 
Nhằm trong lúc ấy Đức Phật đi ngang chỗ 
Aồgulimãlã đứng chờ. Aổgulimãlã nghĩ đây 
chỉ là một đạo sĩ bình thường, ông sẽ dễ dàng 
hạ thủ. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 238 


Thế nhưng cũng như người thợ săn, 
Aồgulimãlã ba lần cố tâm sát hại Đức Phật, 
ba lần ông thất bại. Vô cùng kinh ngạc, ông 
bắt đầu hỏi chuyện Đức Phật. Đức Thế Tôn 
không một lời trách móc kẻ định giết mình, 
ôn tồn thuyết pháp cho Aổgulimãlã. Với căn 
cơ từ những kiếp trước và duyên lành được 
nghe chánh pháp trực tiếp từ Đức Phật, 
Aồgulimãlã liền được soi sáng tâm can. ông 
thành khẩn sám hối nghiệp tội của mình, và 
thỉnh cầu Đức Thế Tôn cho ông được xuất 
gia học đạo với Ngài. Không bao lâu sau, do 
nỗ lực tu hành tinh tấn, ông đắc thánh quả A 
La Hán. 

Song không nhờ vậy mà ông thoát được 
quả dữ của những ác nghiệp ông đã phạm. 
Một ngày nọ khi ông vào thành Sãvatthi khất 
thực, dân chúng ném đá vào ông và hành 
hung ông thật tàn bạo, đến nỗi trong phút 
chốc ông trút hơi thở cuối cùng. 

Nhưng trong những giây phút sau cùng 
đối diện với nỗi đau xác thịt, với cái chết của 
mình và sự hận thù, lời nguyền rủa của những 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 239 


người ném đá ông, ông không mảy may buồn 
khổ hay oán hận họ. ông biết rất rõ là ông 
đang trả nghiệp. 

Nỗi đau này, cái chết này tuy đến dữ dội 
nhưng đến nhanh, đến một lần cho ông được 
dứt sạch nghiệp trong kiếp sống này, còn hơn 
để nó đeo đẳng đời đời kiếp kiếp mãi mãi về 
sau. Hiểu được nhân quả, Aổgulimãlã thanh 
thản và an tâm nhắm mắt, nhập Niết Bàn. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 240 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 241 




Đức Phật rải tâm từ cho voi dữ Nalagỉri 
do Đề Bà Đạt Ta sai đến sát hại Ngài 





cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 242 



ức Phật có một đệ tử Ngài đặc biệt 
^ thương mến và, để đền đáp, vị đệ tử này 
cũng dành riêng cho thầy của mình một lòng 
yêu kính tột cùng, đó là Đại Đức Ãnanda - 
em họ của Đức Phật. Thật vậy, khi Đức Phật 
năm mươi mốt tuổi và thân bắt đầu cảm nhận 
sự mệt nhọc của tuổi tác chất chồng, Ngài 
chọn Đại Đức Ãnanda làm thị giả. 

Qua Ãnanda, Ngài truyền đạt chỉ thị đến 
các vị tỳ kheo khác. Khi Chư Tăng muốn 
thăm viếng hay thỉnh pháp Đức Phật, họ phải 
thông qua Đại Đức Ãnanda trước. Lắm khi có 
những thỉnh nguyện không chắc được Đức 
Phật chấp thuận hay không, họ nhờ Đại Đức 
Ãnanda thay mặt đưa lên Đức Phật, vì họ biết 
Đức Phật thương mến Đại Đức nên có nhiều 
hy vọng thỉnh cầu của họ sẽ được Ngài chấp 
thuận. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 243 


Đức Phật có một người em họ khác cũng 
xuất gia làm đệ tử của Ngài, nhưng vị này lại 
có tính khí và thiên hướng đối với thầy của 
mình hoàn toàn trái ngược với Đại Đức 
Ãnanda. Chẳng những không tận tình chăm 
sóc và một lòng một dạ phục tùng Đức Thế 
Tôn, ông còn đố kỵ ganh ghét Ngài và muốn 
chia rẽ Tăng Đoàn quy phục quanh Ngài. 

Người em họ xấu ác này của Đức Phật là 
Devadatta (Đề Bà Đạt Ta). Là một vưong tử 
của Kapilavatthu, ông rất kiêu hãnh về huyết 
thống hoàng tộc của mình. 

Sau khi ông trở thành tỳ kheo một thời 
gian, Sãriputta và Moggallãna gia nhập Tăng 
Đoàn. Với căn co lãnh hội giáo pháp thâm 
hậu và nhiều khả năng xuất chúng, hai vị 
được Tăng Chúng nhanh chóng biết đến, 
trọng vọng và tôn xưng là “cánh tay phải và 
cánh tay trái của Đức Phật.” 

Thấy vậy Đại Đức Devadatta rất ganh 
ghét. Ông bực bội và tức giận trước lòng kính 
ngưỡng dành cho hai vị Đại Đức gia nhập 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 244 


Tăng Đoàn sau ông, xuất thân từ hàng dân giả 
tầm thuờng; trong khi ông thì dòng dõi đế 
vuong lại còn là em họ của Đức Phật nữa. 
Đối với ông, sự kính nguõng này là một uu 
đãi bất công. Quá phẫn nộ, ông rời bỏ Tăng 
Đoàn và Đức Thế Tôn, đi đến thành Rặịagaha 
để kết thân với vị thái tử trẻ tuổi Ajãtasattu, 
con trai của vua Bimbisãra xứ Magadha, và là 
nguời sẽ kế vị ngai vàng. 

Khi đến Rãjagaha, ông khoác lên nguời 
một dáng vẻ thật trang nghiêm uy nghi, và vì 
vậy thái tử Ajãtasattu bị chinh phục, nghĩ 
rằng: “Oai nghi thay! Đây quả là một vị tỳ 
kheo cao quý.” Nguõng mộ phong thái của 
Devadatta, Thái tử cho xây dâng tặng ông 
một tu viện lớn ở cận thành. Devadatta trụ trì 
tu viện này, và Thái tử trở thành một thí chủ 
thuần thành sùng tín của ông. 

Năm tháng trôi qua. Một dịp nọ, trên 
đuờng hoằng pháp rày đây mai đó, Đức Phật 
trở lại Rặịagaha. Devadatta viếng thăm Ngài, 
và xin phép đuợc thành lập một Tăng Đoàn 
riêng của ông, biệt lập, không bao gồm những 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 245 


tỳ kheo tùng phục Đức Phật như một đạo sư. 
Đức Phật từ chối thỉnh cầu của Devadatta. 
Ngài nói sự chia rẽ Tăng Đoàn không phải là 
một điều tốt. Devadatta đôi lần nữa hỏi xin, 
Đức Phật vẫn không chấp thuận. 

Lòng ganh tức đố kỵ Đức Phật của 
Devadatta biến thành hận thù cay đắng, ông 
quyết định thành lập Tăng Đoàn của riêng 
ông, mặc Đức Phật cho phép hay không. Trên 
tiến trình thực hiện, ông đã thành công trong 
việc lôi kéo được sự ủng hộ của thái tử 
Ạịãtasattu. Nhưng cha của Thái tử, vua 
Bimbisãra, phản đối dự định của Devadatta, 
Ngài một lòng trung kiên thuần phục Đức 

r 

Thê Tôn. 

Lúc bấy giờ, Devadatta giả tạo những 
nguyên tắc sống thật tinh cần, khổ hạnh và 
tiết chế cho mình với mục đích hoàn toàn thu 
phục thái tử Ajãtasattu để Thái tử sẵn sàng thi 
hành bất cứ điều gì ông xui khiến. Khi thời 
cơ chín muồi, Devadatta thuyết phục Thái tử 
Ạịãtasattu: nên khử trừ phụ vương mình để 
chiếm ngôi vua, lúc ấy sẽ không còn ai ngăn 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 246 


trở Thái tử thực hiện những ước muốn của 
mình và còn có thể giúp ông hoàn thành kế 
hoạch lập một Tăng Đoàn mới. 

Thái tử Ajãtasattu nghe theo những lời 
khuyến dụ tội lỗi ác độc của Devadatta, dự 
định giết cha. Thái tử tuy không dám đột ngột 
hạ sát cha bằng tên nhọn hay gươm giáo vì sợ 
làm cha đổ máu, nhưng lại dùng một cách 
khác tàn độc vô cùng, ông biệt giam vua 
Bimbisãra trong ngục cấm và ra lệnh bỏ đói 
người cho đến chết. Vua Bimbisãra cuối cùng 
đã băng hà trong ngục thất, dù Hoàng hậu đau 
khổ của Vua đã dùng đủ cách lén lút đem 
thực phẩm vào cố gắng nuôi sống chồng. 
Ạịãtasattu nhúng tay vào nghiệp tội đại ác để 
tiếm đoạt ngai vàng này vào lúc sự nghiệp 
hoằng pháp của Đức Phật đã được ba mươi 
bảy năm. 

Devadatta giờ đây có trong tay tất cả 
quyền lực hằng mơ ước. Vị vua mới và cũng 
là một người bạn, một tín đồ trung kiên, sẵn 
sàng thỏa nguyện Devadatta bất cứ việc gì. 
Không bao lâu sau, Devadatta có một đội sát 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 247 


thủ bắn tên do vua Ạịãtasattu quy tụ cho. ông 
trả công thật hậu hĩnh cho họ để tìm cách hạ 
sát Đức Phật. 

Nhưng khi những sát thủ đến nơi Phật cư 
ngụ, họ thấy Ngài đang tọa thiền, tĩnh lặng, 
nhu hòa mà thật uy nghi. Kính sợ trước vẻ oai 
nghiêm của Đức Phật, họ buông bỏ cung tên, 
đến bên Ngài và quỳ xuống đảnh lễ. Đức Phật 
hỏi chuyện, giây lâu sau họ thú tội và cầu xin 
Đức Thế Tôn tha thứ. Đức Phật từ tâm vô 
lượng, có bao giờ bắt tội ai. Các sát thủ cảm 
kích, xin phát nguyện làm đệ tử của Ngài đến 
trọn đời. 

Khi Devadatta biết được đội sát thủ của 
ông, thay vì ám sát Đức Phật, đã quy phục 
thành đệ tử của Ngài, ông giận dữ cuồng nộ, 
dự trù âm mưu sát hại mới mà lần này ông sẽ 
đích thân hạ thủ. 

ở gần tu viện nơi Đức Phật đang cư ngụ 
có một ngọn đồi. Ngài thường kinh hành dọc 
con đường men theo chân đồi, Devadatta đã 
lén ẩn núp bên trên chờ cơ hội ám sát Ngài. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 248 


Thấy Đức Phật bước vào đúng hiểm địa 
như dự tính, Devadatta từ trên cao đẩy một 
tảng đá lớn xuống sườn đồi để nghiền nát 
Đức Phật. Nhưng khi tảng đá lớn đang lăn 
xuống ngay đỉnh đầu Đức Phật, nó chạm phải 
một tảng đá lớn khác bên dưới và võ nát vụn. 
Một mảnh nhỏ, sắc nhọn văng vào bàn chân 
Đức Phật, gây thưong tích, vết thưong không 
trầm trọng lắm và Ngài có thể đi bộ về tu 
viện. Noi đây, y sĩ Jĩvaka băng bó và xức 
thuốc cho Ngài. Đến sáng hôm sau thì chân 
Ngài đã bình phục. Devadatta lại một lần nữa 
thất bại trong âm mưu hãm hại Đức Phật. 

Nhưng Devadatta vẫn còn mang cuồng 
vọng thủ tiêu Đức Thế Tôn. Bởi vì, si mê 
thay, ông tưởng rằng một khi Đức Phật đã 
qua đời, ông có thể thay thế được cưong vị 
của Ngài trong Tăng Đoàn. 

Lần này, Devadatta sắp xếp để khi Đức 
Phật khất thực trên đường phố Rãjagaha như 
thường lệ, một thớt voi hung dữ tên là 
Nãlãgirĩ bất kham sẽ được thả lỏng, chạy loạn 
vào con đường có Đức Phật đang đi trì bình, 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 249 


sẽ đâm sầm vào Đức Phật và dày nát Ngài 
cho đến chết. Kế hoạch được thực hiện. 
Nhưng trước vóc dáng tĩnh lặng hiền hòa 
đứng yên trên đường của Đức Phật - lúc ấy 
đang niệm rải tâm từ đến thớt tượng đang mù 
lòa trong con cuồng nộ, voi Nãlãgirĩ bỗng 
dừng chân chạy loạn, quỳ xuống và ngoan 
ngoãn cúi đầu tuần phục. Đây là lần thứ ba 
âm mưu hạ sát Đức Thế Tôn của Devadatta 
thất bại. 

Sau đó Devadatta bỏ ý định giết chết Đức 
Phật, nhưng ông vẫn cưong quyết tìm cách 
chia rẽ Tăng Đoàn, ông đến viếng Đức Phật, 
giả vờ thân thiện, nói với Ngài rằng quy luật 
pháp chế của Tăng Đoàn không đủ nghiêm 
mật. Ông nghĩ các tỳ kheo cần sống thật khổ 
hạnh và tiết chế như các giáo phái khổ hạnh 
khác mới có kết quả tốt. Nếu không làm như 
vậy, hàng cư sĩ thế tục sẽ có xu hướng khinh 
thường Tăng đoàn của Đức Phật, bởi họ nghĩ 
rằng phưong cách tu hành của Tăng Đoàn có 
vẻ quá dễ duôi và lối sống của các tỳ kheo 
quá đầy đủ sung túc so với các giáo phái 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 250 


khác. Devadatta đề nghị với Đức Phật một số 
thay đổi theo chiều hướng suy nghĩ trên. 

Thứ nhất, các vị tỳ kheo từ nay không 
được cư trú ở những nơi có tường mái che 
chở nơi thành phố, ban đêm chỉ được ngủ 
dưới gốc cây trong rừng. 

Thứ hai, các vị tỳ kheo không được đến 
thọ trai ở tại nhà cư sĩ, và chỉ thọ dụng những 
thức ăn được cúng dường khi đi trì bình khất 
thực. 

Thứ ba, các vị tỳ kheo không được nhận 
mặc những y áo lành lặn, sạch sẽ, may sẵn 
cúng dường từ giới cư sĩ, mà chỉ được che 
thân bằng những tấm y tự may lấy bằng 
những giẻ rách lượm được từ bãi rác hay 
nghĩa địa. 

Thứ tư, các vị tỳ kheo không được dùng 
thịt cá, chỉ ăn chay trường. 

Những giới luật này, Devadatta thêm vào, 
nếu tỳ kheo nào không tuân hành sẽ bị khai 
trừ khỏi Tăng Đoàn. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 251 


Đức Phật không chấp nhận đề nghị của 
Devadatta. “Nhưng,” Đức Thế Tôn nói thêm, 
“tỳ kheo nào chỉ muốn cư trú dưới gốc cây, 
trong rừng vắng, hay những nơi không tường 
mái che chở, vị ấy tùy ý có thể làm như vậy. 
Còn những vị khác không muốn như vậy, 
được phép cư trú, ở những vùng có thí chủ 
cúng dường, miễn là không quá gần nơi hàng 
thế tục sinh sống.” Và Phật dạy tương tự về 
ba điều luật sau mà Devadatta đề nghị. 

Ngài dạy tiếp rằng các tỳ kheo sẽ không bị 
ép buộc theo những đề nghị mới này. Để kết 
thúc, Đức Phật cảnh cáo Devadatta rằng ông 
không nên dùng thủ đoạn khéo léo này để 
chia rẽ Tăng Đoàn, nếu không ông sẽ không 
tránh được những nghiệp quả trầm trọng mai 
sau. 

Nhưng Devadatta không chú ý gì đến lời 
cảnh cáo của Đức Phật, ông giận dữ bỏ đi. 
Sau đó, ông tìm đến Đại Đức Ãnanda, ráng 
thuyết phục Đại đức theo về phe ông, nhưng 
ông lại thất bại. Devadatta bèn đi thật xa đến 
những xứ mà các khất sĩ đã lâu không gặp 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 252 


Đức Phật. Nơi đây ông đã thành công thuyết 
phục họ tin và thực hành những pháp chế mới 
của ông. Chuyện này đến tai Đức Thế Tôn. 

Một buổi trua nọ, Devadatta đang ngủ. 
Vâng lời Đức Phật, Đại Đức Sãriputta đi đến 
nơi Devadatta cu ngụ, giải thích cho các khất 
sĩ ở đây - những vị khất sĩ đã nghe Devadatta 
mà lạc đuờng tu - những gì Đức Phật đã dạy 
về những pháp chế của Devadatta. Đại Đức 
Sãriputta trình bày thật rõ ràng minh bạch, soi 
sáng tâm trí các khất sĩ lầm lạc này. Trong 
giây lát họ thấu hiểu vấn đề và muốn đuợc trở 
lại làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Và nhu thế, 
họ đi theo Đại Đức Sãriputta về lại tu viện 
của Đức Phật. 

Đến lúc Devadatta thức giấc, ông lấy làm 
lạ vì tu viện im lặng lạ thuờng nhu chỗ không 
nguời. Rồi ông khám phá tu viện không còn 
một vị khất sĩ nào. Không bao lâu sau, ông 
biết đuợc khi ông đang ngủ trua, Đại Đức 
Sãriputta đã đến đây, nói chuyện với các khất 
sĩ. Và giờ thì tất cả đã bỏ ông đi, quay về 
nuơng tựa Phật. Devadatta cực kỳ căm phẫn, 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 253 


truyền cho những người hầu sửa soạn kiệu 
cho ông và lập tức đưa ông đến tu viện nơi 
Đức Phật đang cư ngụ để hỏi cho ra chuyện. 

Khi Đại Đức Sãriputta và các vị tỳ kheo 
được tin Devadatta đang trên đường đến tu 
viện trong cơn thịnh nộ kinh hồn, tất cả đều 
thỉnh cầu Đức Thế Tôn hãy rời tu viện lập tức 
vì lo sợ rằng lần này chắc Devadatta sẽ nổi 
điên sát hại Đức Phật. 

Nhưng Đức Phật không một chút lo âu 
quan ngại trước hung tin, Ngài từ chối không 
lánh mặt, và trấn an Đại Đức Sãriputta rằng 
Devadatta không thể nào làm thương tổn 
được Ngài. Đức Thế Tôn biết trước đúng sự 
việc, vì ngay sau đó các tỳ kheo lại được tin 
những người hầu của Devadatta đã đột ngột 
dừng lại khi đến gần Chùa Kỳ Viên. Tiếp 
theo là tin Devadatta qua đời. Cái chết đã tìm 
đến Devadatta khi ông đang trên đường đến 
sám hối với Đức Phật. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 254 


Sau sự việc này, Tăng Đoàn không còn 
gặp chướng ngại gì nữa trong suốt thời gian 
Đức Phật còn tại thế. 

Chỉ có một tai họa đau buồn khác xảy ra 
có liên quan đến Đức Phật, đó là chuyện các 
vị vua và hoàng tử của vưong tộc 
Kapilavatthu và Kosala đều bị thảm sát trong 
chiến tranh dưới tay ác vưong Vidũdabha (Tỳ 
Lưu Ly). Trước kia đã một lần cuộc chiến 
đẫm máu này đã được Đức Phật cố gắng can 
thiệp để tránh khỏi. Cuộc diệt chủng vưong 
tộc của Đức Thế Tôn này xảy ra một năm 
trước khi Ngài nhập Niết Bàn. 




Đức Thế Tôn nhập Đại Niết Bàn 
dưới hai cội cây trong rừng sal 
tại Kusinãrã (Câu Thỉ Na) 





cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 256 


7 



o 


ấng Toàn Giác biết đã đến lúc sắp kết 
thúc kiếp sống này của Ngài. Nhưng 
trước khi nhập diệt, Đức Phật muốn ban đến 
các vị tỳ kheo những lời dạy cuối cùng để 
làm phương hướng cho các vị tu tập sau khi 
Ngài qua đời, không còn trực tiếp hướng dẫn 


họ nữa. Ngài truyền cho Đại Đức Ãnanda tập 
họp Chư Tăng ở giảng đường tu viện 
Rãjagaha. Khi Chư Tăng tề tựu đông đủ, 
Ngài dạy như sau: 


“Này chư tỳ kheo, ngày nào các vị còn giữ 
đoàn kết và thường xuyên hội họp để học hỏi 
với nhau, ngày ấy Tăng Đoàn còn tiếp tục 
phát triển và hưng thịnh. 

“Ngày nào các vị còn giữ sự thống nhất và 
hòa thuận khi tụ hội với nhau hay khi cùng 
thảo luận những quyết định quan trọng, ngày 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 257 


nào các vị còn triệt để tôn trọng và tuân thủ 
những giới luật mà Như Lai đã ban hành để 
giúp đỡ và bảo vệ các vị, không bày thêm 
những giới luật mới khó khăn và áp đặt, ngày 
ấy Tăng Đoàn không bị suy thoái và hủy diệt. 

“Luôn tôn kính và lắng nghe những lời 
hướng dẫn và khuyên bảo của các bậc trưởng 
thượng trong Tăng Đoàn. Luôn giữ chánh 
niệm để có thể quan sát được bất cứ ác pháp 
nào vừa khởi lên trong tâm và nhờ vậy không 
trở thành nô lệ của chúng trước khi thức tỉnh 
muộn màng. Đừng tìm cầu nơi bè bạn phiếm 
rỗi, hãy tìm cầu nơi cô độc vắng lặng. 

“Khi Chư Tăng từ nơi khác đến viếng 
thăm, hãy tỏ lòng quý mến, tiếp đãi ân cần. 
Khi một trong các bạn đồng tu lâm bệnh, hãy 
tận tâm phục vụ chăm sóc. Phục vụ chăm sóc 
cho một huynh đệ đau yếu, cũng là đang phục 
vụ cho Như Lai vậy. 

“Đừng kiêu căng tự mãn. Hãy thân cận 
bậc thiện trí; xa lánh kẻ xấu ác. Thường 
xuyên quán niệm thực tánh của vạn pháp, 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 258 


thấu hiểu được đặc tướng vô thường, đau khổ 
và vô ngã của chúng. 

“Ngày nào giới luật còn nghiêm minh, 
ngày ấy vẫn còn vững chãi, nguyên vẹn lòng 
kính trọng của giới cư sĩ và tất cả chúng sanh 
đến các vị. Ngày ấy Tăng Đoàn hưng thịnh. 
Ngày ấy các vị sẽ được gìn giữ khỏi vòng sa 
đọa, thấp hèn và tội lỗi, các vị sẽ được bảo vệ 
khỏi tất cả những gì bất tịnh, bất xứng với 
cuộc sống của một người đã thoát vòng tục 
lụy để sống đời phạm hạnh.” 

Đây là pháp thoại cuối cùng Đức Phật đã 
di huấn cho toàn thể đại chúng tỳ kheo. 

Sau đó Đức Thế Tôn đi đến thành phố 
Nalanda, rồi thành phố Pãtãligãma, noi đây 
Ngài ban bài pháp cuối cho hàng cư sĩ. 

“Này chư thiện tín, bất cứ ai không giữ 
ngũ giới mà Như Lai đã ban dạy cho hàng cư 
sĩ, hoặc bất cẩn hay chểnh mảng không tuân 
hành, người đó sẽ đánh mất thanh danh trong 
xã hội, sự sung túc và phúc lạc của người đó 
phát triển chậm dần, rồi cuối cùng hao mòn 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 259 


và tàn hoại. Người sẽ đánh mất đức tin, chánh 
niệm, bị dày vò trong tâm những nỗi bất 
hạnh, lúc lìa đời sẽ bị nghiệp dẫn vào cõi đau 
khổ khốn cùng. 

“Còn những ai biết trung kiên giữ gìn ngũ 
giới, không bất cẩn chểnh mảng, sẽ được thọ 
hưởng địa vị cao cả và thanh danh trong xã 
hội, thọ hưởng sức khỏe, thọ hưởng sự giàu 
sang và phát đạt. Đi đến đâu họ cũng được 
kính nể. Họ sẽ được tiếp đón trọng thể, ngay 
cả trước sự góp mặt của những vĩ nhân, của 
hàng vương giả, hay của các bậc hiền nhân, 
thông thái và trí tuệ. Tâm họ trong sạch 
không chút nghi ngại bất an, và sau khi chết 
họ sẽ đi vào những cõi hạnh phúc.” 

Đức Phật bây giờ đã già yếu. Ngài được 
tám mươi tuổi rồi. Gần bốn mươi lăm năm 
Ngài đã bộ hành khắp nơi trên xứ Ân - quê 
hương của Ngài - thuyết pháp và giáo hóa 
không lúc nào ngừng nghỉ, chỉ ngoại trừ mùa 
mưa hằng năm là mùa an cư. Ngài bắt đầu 
cảm nhận những chất chồng của tháng năm 
trên châu thân. Thân Ngài mệt mỏi yếu mòn, 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 260 


dù tâm Ngài lúc nào cũng vẫn minh mẫn 
hùng lực. Đức Phật biết mình không còn sống 
bao lâu nữa. Ngài nhớ đến Bắc phận, những 
dãi đất nằm yên bình dưới chân núi tuyết, noi 
Ngài đã sống những ngày tho ấu. Đó là noi 
Ngài muốn từ giã kiếp sống mà Ngài đã 
phụng sự cống hiến hết lòng bao nhiêu năm 
qua. Rời Rãjagaha, Đức Thế Tôn quay những 
bước chân yếu ớt đi về hướng Bắc, dự định 
đến thị trấn nhỏ Kusinãrã, ở noi đây chờ ngày 
viên tịch. 

Trên đường, Đức Phật đi ngang thành phố 
Patna, rồi tiếp tục hành trình qua Vesãli - một 
đô thị giàu sang noi có một lần Ngài hóa độ 
cho người kỳ nữ thuần thành Ambapãlĩ. Tịnh 
xá ven đô mà nàng thành tâm cúng dường lên 
Đức Phật và Chư Tăng đã từng một thời làm 
các vưong tử trẻ ở đây khó chịu, vì họ muốn 
được là người có vinh dự và công đức đó thay 
vì một nàng kỹ nữ. 

Khi Đức Phật đến ngôi làng nhỏ Beluva, 
Ngài truyền tất cả các tỳ kheo đã theo Ngài 
suốt cuộc hành trình đăng đẳng - trừ Đại Đức 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 261 


Ãnanda, người thị giả trung thành ngày đêm 
quanh quẩn bên Ngài - rằng tốt hơn thì các vị 
nên chọn một nơi khác thích ứng hơn để an 
cư, vì làng Beluva đất nhỏ dân thưa, không 
đủ thực phẩm độ nhật qua mùa mưa. Nghe lời 
Đức Thế Tôn dạy, một số lớn các vị khất sĩ 
quay trở lại đô thị Vesãli để nhập hạ. 

Trong lúc đó, Đức Phật quyết định ở lại 
làng Beluva trong mùa nhập hạ an cư cuối 
cùng của Ngài. Nhưng không bao lâu thì 
Ngài lâm trọng bệnh, thân thể đau đớn tột 
cùng. Bệnh tình và những cơn đau ngày càng 
trầm trọng khiến Đại Đức Ãnanda bắt đầu lo 
sợ rằng Đức Thế Tôn sắp nhập diệt. Nhưng 
Đức Phật không muốn viên tịch ở Beluva. 
Ngài không muốn ra đi cho đến khi Ngài gặp 
lại Tăng chúng của Ngài một lần nữa, khích 
lệ và củng cố tinh thần cho chư vị vững tiến 
trên đường đạo. Và vì vậy, với ý chí dũng 
mãnh kiên quyết, Ngài vượt qua cơn bệnh 
thập tử nhất sinh. 

Ngày nọ, sau khi hồi phục, Đức Thế Tôn 
ra ngoài hứng nắng mặt trời ấm áp. Ngài ngồi 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 262 


trên một mảnh chiếu Đại Đức Ãnanda đã trải 
sẵn cho Ngài dưới bóng râm của căn nhà nhỏ 
Ngài an cư bấy lâu. Đại Đức ngồi xuống cạnh 
bên Ngài và nói: 

“Con thực là vui mừng thấy Thế Tôn bình 
phục. Hôm Thế Tôn trở nặng, con lo sợ đến 
choáng váng, suýt ngất đi. Nhưng rồi con tự 
nghĩ: Không, chắc chắn Thế Tôn sẽ không 
nhập Niết Bàn cho đến khi Ngài lập cưong 
lĩnh đầy đủ chi tiết về tưong lai và phưong 
hướng của Tăng Đoàn sau khi Ngài nhập 
diệt.” 

“Này Ãnanda,” Đức Phật nói, “các tỳ 
kheo còn muốn hỏi Như Lai điều gì nữa? 
Chánh pháp đã được Như Lai giảng dạy tận 
tường. Như Lai không hề dấu diếm các vị bất 
cứ một điều gì các vị cần biết để giải thoát 
khổ đau, đạt được quả vị Niết Bàn. 

“Một người muốn thống trị Tăng Đoàn có 
lẽ sẽ để lại cách thức lãnh đạo tưong lai. 
Nhưng này Ãnanda, Như Lai không hề muốn 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 263 


thống trị Tăng Đoàn. Vậy thì Như Lai để lại 
cương lĩnh gì đây? 

“Như Lai đã già yếu và cuối cuộc đời, tám 
mươi tuổi rồi. Như Lai chỉ còn một điều duy 
nhất muốn nói với tất cả. Hãy tự mình là 
ngọn đèn soi sáng cho mình! Hãy nương tựa 
nơi chính mình! Đừng tìm cầu một ánh sáng 
hay chỗ nương tựa nào khác. 

“Khi Như Lai đã đi rồi, này Ãnanda, bất 
cứ ai biết tự mình là ánh sáng, là nơi nương 
tựa của mình, không tìm cầu nơi khác; bất cứ 
ai biết lấy Chánh pháp làm ngọn đèn soi, làm 
nơi nương tựa, người đệ tử ấy, bây giờ và mãi 
mãi, mới là người đệ tử thật sự của Như Lai, 
không bao giờ lầm đường lạc lối.” 

Sáng hôm sau Đức Phật thấy thật khỏe 
khoắn và bình phục, Ngài đến Vesãli khất 
thực như thường lệ. Chiều hôm ấy Ngài 
truyền Đại Đức Ãnanda triệu tập các vị tỳ 
kheo đang an cư ở Vesãli để Ngài có thể nói 
chuyện với tất cả một lần nữa. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 264 


Khi chư tăng hiện diện đông đủ, Ngài gởi 
lời khuyên nhủ cuối cùng để giã từ, nồng 
nhiệt khích lệ các tỳ kheo hãy trung kiên 
dũng mãnh đi theo con đường Ngài đã dạy. 
Được như vậy, bằng hình ảnh cao thượng, 
toàn hảo và trong sạch làm tấm gương sáng 
cho muôn loài, các vị đem lại lợi lạc, hạnh 
phúc và thịnh vượng cho tất cả chúng sanh. 

“Vạn pháp đều vô thường, có sanh rồi có 
diệt.” Đức phật nói. “Cố gắng lên! Hãy tinh 
tấn nỗ lực theo Chánh Đạo mà đi! Hãy giữ 
chánh niệm để giải thoát khỏi ác pháp và 
sanh tử luân hồi.” 

Sáng hôm sau Đức Phật tiếp tục hành 
trình, hướng về Kusinãrã. Trên đường đi, khi 
ngang qua ngôi làng nhỏ Pava, Ngài được cư 
sĩ Cunda - con trai của một người thợ rèn - 
cúng dường một bữa cơm nấu với một món 
nấm đặc biệt (nấm sukaramaddavam). 

Sau bữa ăn, Đức Phật nói Ngài thấy khỏe 
nhiều. Ngài cám ơn Cunda đã dâng Ngài một 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 265 


bữa ăn lợi lạc, công đức ấy sẽ đem lại cho 
Cunda phước báu hiện tiền và tương lai. 

Chẳng lành, không bao lâu sau bữa ăn, 
cơn bệnh cũ ở Beluva của Đức Phật tái phát. 
Nhưng một lần nữa, với ý chí dũng mãnh, 
Đức Phật vượt qua cơn đau. Sức khỏe mong 
manh, Ngài vẫn cố gắng lên đường, đi về 
hướng Kusinãrã. Sau chuyến bộ hành với 
những cơn đau hành hạ dữ dội, cuối cùng 
Ngài đến được rừng cây sal ở ngoại thành. 

“Ãnanda,” Đức Phật nói khi Ngài nhìn 
thấy rừng sal và biết cuộc lữ hành đến đây là 
chấm dứt, “hãy sửa soạn cho Như Lai một 
chỗ nằm giữa hai cây sal lớn kia. Như Lai rất 
mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi.” 

Đại Đức Ãnanda lấy một tấm y của Đức 
Phật xếp làm tư, trải xuống mảnh đất giữa hai 
cây sal lớn, để Thầy có thể nằm hướng đầu về 
phía bắc. Đức Phật ngả lưng xuống chỗ nằm 
Đại Đức đã dọn, không để ngủ mà chỉ để thân 
thể đau yếu rã rời của Ngài được nghỉ ngơi, 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 266 


trong lúc minh tâm của Ngài lúc nào cũng 
vậy, vẫn an định tĩnh lặng như bao giờ. 

Ngài đã từng nói với Đại Đức Sãriputta 
trong những ngày Ngài còn khỏe mạnh tráng 
kiện, rằng nếu Ngài còn sống cho đến lúc già 
yếu đến không còn đi bộ được nữa mà phải 
khiêng võng Ngài, ngày ấy Ngài vẫn có thể 
minh bạch tận tường giảng giải Chánh pháp, 
và vẫn có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào - từ cả 
những vị thông thái trí tuệ nhất - miễn là họ 
có thể tỉnh thức đặt câu hỏi cho Ngài! Tâm 
Ngài không bao giờ mỏi mệt. 

Lúc bấy giờ, khi thấy vị thầy yêu kính của 
mình thật sự sắp sửa ra đi, Đại Đức Ãnanda 
đau đớn tột cùng. Không chịu đựng nổi, 
Người lén đi đến một tịnh cốc gần đó, trốn 
sau cánh cửa. Người không dằn được nước 
mắt, khóc nói với chính mình: “Ta không 
được như các tỳ kheo khác. Ta vẫn chưa 
chứng đắc được quả vị A La Hán mà nay Đức 
Bổn Sư đã đến phút lâm chung bỏ ta đi. Thầy 
lúc nào cũng hết lòng thương yêu dạy dỗ ta.” 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 267 


Khi Đức Phật mở mắt Ngài không thấy 
Đại Đức Ãnanda như thường lệ, Ngài hỏi các 
vị tỳ kheo quanh Ngài: “Ãnanda ở đâu rồi?” 

“Bạch Đức Thế Tôn,” một vị trả lời, “Đại 
Đức Ãnanda đã vào tịnh cốc và đang đứng 
khóc sau cửa, Đại Đức nói mình chưa thành 
tựu đạo quả mà nay đã sắp mất đi vị thầy từ 
mẫn của mình.” 

“Hãy đi gọi Ãnanda lại đây cho Như Lai 
nói chuyện,” Đức Phật nói. 

Nghe Đức Thế Tôn gọi, Đại Đức Ãnanda 
đến ngồi xuống bên Ngài. Đức Phật nói với 
Đại Đức: 

“Đủ rồi, Ãnanda. Đừng khóc, đừng đau 
lòng nữa! Không phải Như Lai đã bao nhiêu 
lần dạy rằng, rồi có một ngày chúng ta sẽ 
phải chịu sự ngăn cách, biệt ly, tách rời tất cả 
những gì ta yêu mến vô cùng? Ngày ấy là 
đây, Ãnanda. Không tránh được. Có sanh có 
diệt. Có hợp có tan. Bấy lâu nay, Ãnanda, con 
đã hết lòng phụng sự săn sóc cho Như Lai, 
với tất cả lòng thưong yêu, trung kiên và 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 268 


hoan hỷ. Nay đến lúc con phải tinh tấn nỗ lực 
dẹp tan tất cả những gì ngăn cản con chứng 
đạt quả vị A La Hán, Như Lai biết con sẽ làm 
được, trong một thời gian ngắn mà thôi!” 

Đoạn Đức Phật nói với các tỳ kheo khác 
quanh Ngài: 

“Tất cả các vị Phật quá khứ đều có một đệ 
tử thị giả thật tốt như Như Lai có Ãnanda. Tất 
cả các vị Phật tương lai cũng như vậy. 
Ãnanda là một thị giả thông minh và trung 
thành. Ãnanda biết cách sắp xếp thích hợp 
cho từng vị khách đến thăm viếng Như Lai. 
Lúc nào Ãnanda cũng cư xử tế nhị, nói năng 
hòa ái với họ khiến họ cảm kích hoan hỷ. 
Ãnanda quả là một người học trò và một thị 
giả xuất sắc của Như Lai.” 

Đại Đức Ãnanda bạch Phật: 

“Con thỉnh cầu Thế Tôn, xin Thế Tôn 
đừng nhập Niết Bàn ở thị trấn nhỏ bé đèo 
heo, tường bùn vách đất này. Có những thành 
phố như Rãjagaha, Sãvatthi hay Vesãli xứng 
đáng hơn để Thế Tôn nhập diệt. Những nơi 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 269 


ấy đông đảo đệ tử tín đồ, có nhiều điều kiện 
vật chất để cử hành đại tang cho Đức Thế 
Tôn.” 

“Này Ãnanda,”Đức Phật nói, “đừng nói 
nhu vậy. Đã có một thời Kusinãrã từng là một 
khu phố sầm uất hung thịnh, kinh đô của một 
vị vua vĩ đại.” 

“Thôi, Ãnanda, hãy thông báo cho các vị 
truởng thuợng và dân chúng Kusinãrã biết 
rằng đêm nay, vào canh cuối, Nhu Lai sẽ 
nhập Niết Bàn.” 

Đại Đức Ãnanda và một vị tăng khác, 
vâng lời Đức Phật dạy, vào Kusinãrã thông 
báo với các vị truởng thuợng rằng Đức Phật 
sẽ nhập diệt đêm nay. Đuợc tin, toàn thể dân 
chúng Kusinãrã, trong đau buồn và tiếc nuối, 
theo nhau đến rừng sal để đảnh lễ và viếng 
thăm Ngài lần cuối. 

Lúc bấy giờ có một vị du sĩ ngoại đạo là 
Subhadda ở gần đó, biết tin Đức Phật sắp 
viên tịch, ông muốn đến viếng Ngài lập tức 
và nhờ Ngài giải thích cho ông một nan đề. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 270 


Khi Subhadda xin Đại Đức Ãnanda cho 
ông hầu chuyện cùng Đức Phật trước khi 
Ngài ra đi. Đại Đức từ chối: 

“Thôi đủ rồi Subhadda. Đức Thế Tôn rất 
mệt. Xin đừng làm phiền Ngài nữa!” 

Subhadda vẫn nài nỉ. 

Đức Phật nghe loáng thoáng những lời 
trao đổi giữa Đại Đức Ãnanda và Subhadda. 
Ngài gọi Ãnanda đến và nói: 

“Ãnanda, hãy để Subhadda đến gặp Như 
Lai. Những gì ông ấy muốn hỏi là để học hỏi 
ở Như Lai chứ không để làm rộn Như Lai 
đâu. Ông ấy rất thông minh và đầy đủ căn cơ 
để lãnh hội được những gì Như Lai nói với 
ông. 

Lúc ấy Đại Đức Ãnanda mới cho phép 
Subhadda gặp Đức Phật. Thành kính đảnh lễ 
Đức Phật xong, Subhadda hỏi: 

“Thưa Tôn Giả cồ Đàm, những vị lãnh 
đạo lừng danh của các giáo phái khác có thật 
sự đã giác ngộ như họ tuyên bố hay không?” 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 271 


“Này Subhadda,” Đức Phật nói, “đừng để 
tâm đến câu hỏi đó nữa. Hãy lắng nghe, Như 
Lai sẽ nói Chánh pháp cho ông nghe. 

“Bất cứ học thuyết hay giới luật nào 
không bao gồm Bát Chá nh Đạo sẽ không có 
người chứng ngộ Thánh Quả. Bất cứ nơi nào 
hà nh trì Bát Chá nh đạo, sẽ có những vị chứng 
ngộ Thánh quả. Chỉ có chánh pháp của Như 
Lai dạy đạo lý Bát Chánh Đạo. Nếu các vị tỳ 
kheo của Như Lai nghiêm chỉnh thực hành 
đạo lý này, thế giới sẽ không bao giờ vắng 
bóng những bậc A La Hán cao thượng.” 

Subhadda vô cùng hoan hỉ. ông xin được 
Đức Phật nhận làm đệ tử xuất gia của Ngài. 
Đức Phật chấp thuận, và truyền cho Đại Đức 
Ãnanda cho Subhadda thọ giới xuất gia. 

Như vậy, Subhadda là người đệ tử cuối 
cùng được Đức Phật nhận vào Tăng đoàn, và 
Koụdanna ở vườn Lộc Uyển ở Benares là 
người đệ tử đầu tiên. Tinh tấn chuyên cần tu 
tập giáo pháp và giới luật, không bao lâu sau 
Subhadda chứng thánh quả A La Hán. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 272 


Đức Phật nói với Đại đức Ananda: 

“Này Ãnanda, có thể một số tăng chúng 
đang nghĩ rằng: ‘Từ đây ta không còn được 
nghe lời Thầy giảng nữa. Ta không còn ai 
hướng dẫn dạy dỗ nữa rồi.’ Nhưng, Ãnanda, 
suy nghĩ như vậy là không phải. Giáo pháp và 
giới luật Như Lai đã giảng dạy và hướng dẫn 
Chư Tăng lúc Như Lai còn sống sẽ là thầy 
của các vị khi Như Lai nằm xuống. 

“Bây giờ Như Lai còn hiện diện, các vị 
gọi nhau là “huynh đệ”. Khi Như Lai nhập 
diệt, những vị trưởng lão cao tuổi hạ có thể 
gọi các vị nhỏ hơn trong Tăng Đoàn bằng tên 
được rồi, hoặc là “em” hay “đệ”. Còn các vị 
nhỏ tuổi phải luôn luôn thưa các vị trưởng 
thượng trong Tăng Đoàn là “Bạch Đại Đức” 
hay “Bạch Ngài”. 

“Sau khi Như Lai viên tịch, nếu muốn, 
Tăng Đoàn có thể bỏ bớt những giới luật nhỏ 
nhặt, ít quan trọng.” 


Xong, Đức Phật nói với Chư Tăng: 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 273 


“Tỳ kheo nào còn hoài nghi hay thắc mắc 
nào về Phật Pháp Tăng, về Con Đường, về 
đạo hạnh chân chánh, thì hãy hỏi ngay lúc 
này đây, để sau này khỏi hối tiếc đã không 
nhờ Như Lai giải tỏa khi Như Lai còn sống.” 

Không một tỳ kheo nào lên tiếng. Không 
một hoài nghi thắc mắc nào còn vướng trong 
tâm. 

Đức Phật hỏi lần thứ hai, rồi lần thứ ba, 
vẫn không một ai lên tiếng. 

Đại Đức Ãnanda nói: 

- Vi diệu thay! Bạch Thế Tôn! Con vững 
tin rằng tất cả các tỳ kheo không một ai 
còn chút hoài nghi hay thắc mắc nào về 
Tam Bảo, về Giáo Pháp hay về Giới 
Luật nữa. 

“Này Ãnanda,” Đức Phật nói, “với con, 
con thấy vậy là do đức tin. Còn Như Lai, Như 
Lai biết, rằng không một vị tỳ kheo nào ở đây 
còn chút hoài nghi hay thắc mắc gì nữa. Tất 
cả Chư Tăng hiện diện nơi đây, ngay cả 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 274 


những vị có trình độ tu chứng thấp nhất, ít ra 
đều đã chứng đắc được quả vị Nhập Lưu, 
không còn tái sanh vào những cõi xấu nữa, sẽ 
thẳng tiến chứng đạt Niết Bàn.” 

Rồi Đức Phật nói với các vị khất sĩ những 
lời cuối cùng: 

“Này Chư Tỳ Kheo, đây là lời dạy cuối 
cùng của Như Lai: 

Sabbe sankhãrã anỉccã, 
Appamãdena sampãdetha. 

Tất cả các pháp hữu vỉ đều vổ thường. 

Hãy tỉnh tấn tìm cầu giải thoát! ” 

Nói xong lời di huấn cuối cùng này, Đức 
Phật nhắm mắt, nhập vào các tầng sơ thiền, 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới và các 
tầng thiền vô sắc giới. Đoạn, Đức Phật lần 
lượt ra khỏi các tầng thiền. Kế đến Ngài lại 
nhập từ sơ thiền đến tứ thiền sắc giới rồi từ 
đó nhập diệt, không bao giờ còn trở lại sanh 
tử luân hồi nữa. Đức Phật đã nhập Đại Niết 
Bàn (Parinibbãna). 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 275 


Đã hơn hai mươi lăm thế kỷ rồi, kể từ khi 
Thái tử Siddhattha Gotama, dòng dõi Sãkya, 
chứng quả vị Phật, và nhập diệt ở xứ 
Kusinãrã xa xăm. Nhưng những lời Ngài 
giảng dạy, Giáo Pháp của Ngài, không bị mai 
một phai mờ. Con đường giải thoát Ngài đã 
khai ngộ vẫn lưu truyền trong triệu triệu tâm 
tư nhân loại. Đó cũng nhờ, sau khi Đức Phật 
nhập diệt, các vị A La Hán và các đệ tử của 
Ngài đã tiếp tục hoằng hóa Giáo Pháp khắp 
lãnh thổ Ấn độ, vượt biên thùy, qua tận Tây 
phương đến xứ Ai cập, Hoa kỳ, vào sâu lãnh 
thổ miền Đông phương đến Tây tạng, Trung 
hoa, Nhật bản, Việt nam, tới Lapland ở Bắc 
cực lạnh lẽo, tận Java của quần đảo Nam 
dương. 

Cho đến ngày hôm nay, đã hai thiên niên 
kỷ rưởi từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, trên 
khắp một phần ba lãnh địa thế giới đâu cũng 
kính ngưỡng hồng danh Đức Phật: ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 276 


và Thế Tôn - vị Thầy đã chỉ dạy cho chúng 
sanh cứu cánh Niết Bàn và Con Đường Giải 
Thoát. 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 277 



Này Ẵnanda, có bổn nơi mà người 
tâm đạo thuần thành nên đến chiêm bải. Đến 
khi lâm chung, tâm người ẩy sẽ rất hoan hỷ 
khi nhớ lại các cảnh ẩy và sẽ được sanh vào 
cõi an vui. ” 


~ Phật ngôn 

Parinibbãna Sutta (Kinh Đại Niết Bàn) 


cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 278 


BỔN NƠI BỘNG TẪM 

■ 


o Đản Sanh (Lumbini, Lâm Tỳ Ni): Nơi Đức 
Bồ Tát ra đời, nhằm ngày trăng tròn tháng 
năm, năm 623 trước D.L. 

o Thành Đạo (Bodh Gay ã, Bồ Đề Đạo 
Tràng): Nơi Đức Phật thành đạt Đạo Quả 
Phật Chánh Đẳng Chánh Giác 

o Chuyển Pháp Luân (Isipatana, Lộc Uyển, 
nay là Sarnath): Nơi Đức Phật thuyết bài 
kinh đầu tiên 

o Đại Niết Bàn (Kusinãrã, Câu Thi Na): Nơi 
Đức Phật nhập diệt 


cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 279 


ĐAN SMH (LUMBM) 

I 



Đài kỷ niệm Lumbỉnỉ vói hổ ghi dấu Ao Thiêng Puskarni nơi 
hoàng hậu Mayã tẳm trước khỉ hạ sanh Thái tử Siddhattha. 
Phía bắc là cột trụ đá do vua Asoka (A Dục) dựng 


l 



Cột trụ đá do vua A Dục dựng, có khắc 93 chữ đánh dấu 
nơi Đức Bổ Tát đản sanh ở Lumbỉnỉ (Lâm Tỳ Nỉ) 



















cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 280 



Loại hoa này ở An Độ gọi là hoa sal hay sala. 
Thái tử Siddhatha đản sanh dưới bóng mát cây sala, 
và dưới hai cội sala Đức Phật nhập Đại Niết Bàn 



Nen của cố thành Kapiỉavatthu — kinh đô của 


vua Suddhodana, dòng dõi Gotama, chủng tộc Sakya 






























cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 281 



Tàn tích cô thành Kapiỉavatthu được trùng tu 
Pỉprahawa, Lumbỉnỉ, Nepal 



Kudan, tương truyền là nền của tu viện Nỉgrodharma 
(Banyan Grove) do vua Suddhodana xây dựng 
















cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 282 



ĩ5(i^\yiR4è^ ‘tkyíííTĩin^íi^iRi 

THE E«T[IÌH SHTE mxm KM(lWH AS"MằHỈi«HIHISHKIỈM*HNMIWHW”IS TMt6»TF ERríí 
URO mm LEETHIS W«lOr UEf-TH(S MTE (••'fưXfO>~ST5 «F* «fT.WIOE M»F: 
mi Flíf.>TI)« OTHER yOB iri«T»NS-WttTí FWV0 ỈHTHE ExrM/AtĩtN IKtllẼEI TEHMETTH, 
mo *HỊMHFt5VMHEí,rt«S.»E»IIS,KH6lB,/l 5F*l“tr«A WA«NI IN5CAỈFTlÓa,» ỈEAIIỊỊO, 
wetl» WfM5 tf HiiHTED qtET 'NO HíSTHERN OU-rK INìltSHEO tVAREV 


Cửa hướng đông thành Kapilavatthu. 

Từ cửa này Thái tử Sỉddhattha ra đi 
với Channa (Xa Nặc)và ngựa Kanthaka (Kiền Trắc) 



Hồ sen ở Kapiỉavatthu 



















cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 283 


“Như trong một đầm sen có bao nhiêu là loài sen 
khác nhau đang vươn mình lớn dậy, sen đỏ, xanh và sen 
trắng, đa số còn lấp xấp ở đáy bùn trong đầm, một sổ lên 
được nửa chừng, một số trồi lên đến mặt nước và buông 
thả nơi ấy; nhưng có một số rất ít vươn cao mình đế nâng 
những đóa hoa sen vượt lên hắn mặt nước bùn, đón nhận 
không khí trong lành và nang trời tươi sáng. 



Cũng tương tự như vậy, có những chúng sanh tâm tư 
chìm sâu trong vũng bùn dục lạc tham ái; có những chúng 
sanh không mấy đắm chìm trong bùn nhơ; và có một số 
rất ít tâm chỉ gợn chút ít bùn ái dục. Thiếu sổ này sẽ lãnh 
hội được giáo pháp của Như Lai. Như Lai sẽ giảng dạy 
cho họ. Như Lai sẽ lên đường ngay bây giờ đê đem giáo 
pháp đến cho tất cả chúng sanh mọi nơi ” 

—- Phật Ngồn 














cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 284 


THÀNH ĐẠO (BODH Gm) 



Sông Ni Liên chô nước cạn. Phía xa là Đại Tháp Bổ Đe 



Cội Đại Bồ Đe ncrì Đức Phật thành đạo 
Bodh Gay ã (Bổ Đe Đạo Tràng) 



















cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 285 



Quỳ dưới Cội Bồ Đề 
Con đem hết lòng thành kính 
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
Bậc A La Hán cao thượng, 
Đấng Chánh Biến Tri 











cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 286 



Tháp Animỉsalocana Cetỉya 
do vua A Dục dựng ghi dấu nơi 
Đức Phật đứng chăm chú nhìn Cội Bồ Đe 
trọn tuần lê thứ hai sau khi thành đạo đế tỏ lòng trì ân 


















■ ìllJB. ' JH lHl l J)Ị t ] * !T •!’ì, rrt!ĩ 


cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 287 



“Đường Kinh Hành Quỷ Báu ” Ratana Cankamana 
nơi Đức Phật đã thiền hành 
tron tuần lê thứ ba sau khi thành đao 














cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 288 



HỒ Mucalỉnda -tên của mãng xà vương 
đã quẩn mình che chở cho Đức Phật trước mưa to giỏ lạnh 
trong suốt tuần lê thứ sáu sau khi thành đạo 















cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 289 



Mặt tiền 

Đại Tháp Bổ Đe ở Bodh Gayã 
— ngày — 













cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 290 



Mặt tiền 

Đại Tháp Bồ Đe ở Bodh Gayã 
đêm 







cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 291 



Tượng Đức Phật 

bên trong chảnh điện Đại Tháp Bồ Đe 













cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 292 



Tượng Đức Phật 

trên tường bên ngoài Đại Tháp Bồ Đe 


















cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 293 



Dâng hoa cúng dường Đức Bồn Sư 



Một nhánh của Cội Bổ Đe bên Đại Tháp 


















cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 294 



Đường kinh hành bên cạnh Đại Tháp Bồ Đe 



Kiến trúc phía sau Đại Tháp Bồ Đe 













cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 295 


CHl^ỂN PHÁP LUÂN (SARNATH) 



Sarnath (Lộc Uyên), nơi Đức Phật thuyết bài kinh đầu tiên: 
Dhammacakkappavattana (Kinh Chuyên Pháp Luân) 



Sarnath, với 

Đại Tháp Chuyến Pháp Luân và nền móng cũ 




















cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 296 



Dharmarajika Stupa 
(Đại Tháp Chuyên Pháp Luân) 
ở Sarnath 













cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 297 



Quang cảnh phía sau Đại Tháp 



Nen móng các tháp phía sau Đại Tháp 










cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 298 



Hương thất của Đức Phật ịGandhakutỉ) 


ỞSetavana Vihara (Kỳ Viên Tịnh Xá) 



Cây bồ đề ngài Ananda trổng ở Tetavana Vỉhara 
(Ẫnanda Boddhỉ Tree) 










cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 299 



Veluvana Vihara (Trúc Lâm Tịnh Xả), nơi Đức Phật 
thuyết kỉnh Ovãdapãtomokka cho 1250 vị tỳ kheo: 
“Không làm các điều ác, năng làm các việc lành, 
giữ tâm ý trong sạch. Đó lời chư Phật dạy.” 



Tượng đá chạm trô 
4 sư tử đứng trên 
bánh xe Pháp Bảo, 
tạc thời vua A Dục 
đê vinh danh 
Đạo Phật. 

Ngày nay 
hĩnh ảnh này 
được chọn làm 
quốc huy của Ân Độ 













cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 300 


ĐẠI NIẾT BÀN (KUSINARA) 



Tượng Đức Phật nhập Đại Niết Bàn trong 
Parỉnỉrvana Stupa ị tháp Niết Bàn) ở Kusỉnãrã (Câu Thỉ Na) 



Đôi chân Đức Bôn Sư từng bộ hành gần bốn mưcrì lãm năm 
khắp trên xứ Ân, thuyết pháp và giáo hóa không ngừng nghỉ 













cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 301 



“Đủ rồi, Ẫnanda. Đừng khóc, đừng đau lòng nữa! 
Không phải Như Lai đã bao nhiêu lần dạy rằng, rồi có một 
ngày chúng ta sẽ phải chịu sự ngăn cách, biệt ly, tách rời 
tất cả những gì ta yêu mến vô cùng? Ngày ấy là đây, 
Ẫnanda. Không tránh được. Có sanh có diệt. Có hợp có 
tan. 

Bấy lâu nay, Ẫnanda, con đã hết lòng phụng sự săn 
sóc cho Như Lai, với tất cả lòng thưong yêu, trung kiên và 
hoan hỷ. Nay đến lúc con phải tỉnh tấn nô lực dẹp tan tất 
cả những gì ngăn cản con chứng đạt quả vị A La Hán, Như 
Lai biết con sẽ làm được, trong một thời gian ngan mà 
thôi! ” 

— Phật Ngôn 











cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 302 



Parìnỉrvana Stupa 

kỷ niệm nơi Đức Phật nhập Đại Niết Bàn 














cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 303 




Parỉnỉrvana Stupa 


Vaỉshalỉ, Kolhua, với cột trụ Asoka và bảo tháp, nơi: 

(1) Đức Phật loan báo Ngài sắp nhập diệt đến chư tỳ kheo 
(2) Đức Phật giảng bài pháp cuối cùng cho người đệ tử cuối 
cùng của Ngài, Subhadda (3) Ket tập kinh điến lấn thứ hai, 
100 năm sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt 



















cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 304 



Con suối Pava nơi ngài Ananda lấy nước dâng cho Đức 
Phật dùng trong ngày nhập Niết bàn 



Makutabandhana 

nơi cử hành lê trà tỳ, hỏa táng nhục thân Đức Phật 
















cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 305 



Bảo tháp thờ Xá Lợi Đức Phật 


ở Vesali 



Bên trong bảo tháp thờ Xá Lợi Đức Phật 












cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 306 


CAC THANH TICH KHAC 




Tượng Đức Bồ Tát đản sanh và Đức Phật nhập diệt 
trên đường lên núi Lỉnh Thứu 




















cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 307 



Động 
Khô Hạnh Lâm, 
nơi Đức Bồ Tát 
hành khô hạnh 


Thị trấn Kammassadhamma, nơi 
Đức Phật thuyết Kỉnh Tứ Niệm Xứ cho người dân Kuru 











cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 308 



Đỉnh núi Linh Thứu Gijjihakuta nơi 
Đức Phật thường an trụ và thuyết nhiều bài kỉnh quan trọng 



Từ đỉnh núi Lỉnh Thứu nhìn xuống 

















cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 309 



“Luôn giữ chánh niệm đế có thế quán sát được bất 
cứ ác pháp nào vừa khởi lên trong tâm và nhờ vậy không 
trở thành nô lệ của chúng trước khỉ thức tỉnh muộn 
màng. Đừng tìm cầu noi bạn bè phiếm rôỉ; hãy cẩu nơi 
cô độc vắng lặng. ” — Lời Phật Dạy 




























cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 310 



Hang động nơi Đức Phật ngự trên núi Linh Thứu 



Động ngài Sariputta (Xá Lợi Phất) 












cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 311 



Di tích được tuơng truyền là một nod ngài 
Moggallãna (Mục Kiền Liên) từng an trú ở Jetavana 



Động ngài Ananda 













cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 312 



ngụ. Có hôm ngài đau nặng, được Đức Phật đến thuyết pháp 
và lành bệnh nhờ nghe pháp 



Nơi có hang động của ngài Ahgulỉmala 










cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 313 



Đường lên núi Lỉnh Thứu, nơi vua 
Bimbisãra xuống xe 
đê đi bộ lên núi đảnh lê và thỉnh 
pháp Đức Thế Tôn 



bimbisTíí^Road 

1 THIS ROAD IS SAID ■''O 

ORISMAI-LY BUILT BY KINB BIMBISÌRA WHEN HE 
CAME TO MEET THE^ỊIDDHA (C.563-4B3 B. 
, c.) Õn the ORIDHRAKŨTA HIIX. 

M, 

aiHI 


^ 3IHI 

'ỉ*’* #T 



Nen ngục giam vua Bimbisãra. Từ nơi này Vua thường thấy 
Đức Phật đi đi lại lại trên núi Lỉnh Thứu (phía sau trong 
hĩnh) và nhờ thế mà Vua bớt được nhiều đau khố 



















cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 314 



Hang động Saptaparnỉ, Rajãgaha, 
nơi 500 vị A La Hán Ket Tập Tam Tạng lần thứ nhất, 
3 tháng sau ngày Đức Phật nhập diệt 



Patalỉputta, nơi Kết Tập Tam Tạng lần thứ ba, 
dưới triều vua Asoka 














cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 315 




Sụịata Temple, ghi dấu nơi tín nữ Sujata dâng bữa cơm sữa 
lên Đức Bồ Tát trước ngày thành đạo dưới Cội Bồ Đe 


Đức Phật dạy: Có 2 quả vô cùng quý báu khi dâng vật thực 
(1) lên Đức Bồ Tát thọ lần chót trước khi đắc Đạo Quả Phật 
(2) lên Đức Phật thọ lần cuối trước khi nhập diệt 


Nơi Cunda dâng Đức Phật bữa cơm cuối 
trước khi nhập diệt 



























cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 316 




Trường Đại Học Phật Giáo Nalanda (hình trên và dưới) 
*Một trong những trường đại học cô 
lớn nhát trong lịch sử thê giới 

*Một trong những noi đánh dâu sự phát triên phân thịnh nhát của 
Phật Giáo sau khi Đức Phật nhập diệt 
* Nơi Đức Phật hằng du hành đên 
những khi ngụ tại vườn xoài Pãvãrika 
* Nơi nôi tiêng nhát vê nghệ thuật kiên trúc đá của Ân Độ 









cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 317 


Imaya Dhamma’nudhamma-patipattiya 
Buddham pũjemi. 

Imãya Dhammã’nudhamma-patipattiyã 
Dhammam pũjemi. 

Imãya Dhammã’nudhamma-patipattiyã 
Samgham pũjemi. 

Con xỉn củng dường Đức Thế Tôn 
bằng sự hành đạo. 

Con xỉn củng dường Pháp Bảo 
bằng sự hành đạo. 

Con xỉn củng dường Tăng Bảo 
bằng sự hành đạo 




cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 318 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 319 


CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 


CVà 

BỐN NƠI ĐỘNG TÂM 



PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG 


KỲ VIÊN Tự & TÂM PHÁP THIỀN VIỆN 
(WASHINGTON D.C., MARYLAND & VIRGINIA) 

Hòa Thuợng Kim Triệu và Tăng Ni, thiện tín: 

Sư Hải Thắng * Sư Ấn Minh * Sư Trần Siêng * Tu nữ 
Medhika * Tu nữ Sumana 

H/L Trịnh Đức Tiến (P/D Tuệ Uyển) * H/L Lê Thành 
Nghiệm * H/L Võ Thị Trương * Vũ Thị Nga * H/L Nguyễn 
Văn Tý & Hồ Thị Minh * Nguyễn Thị Phuớc * GĐ P/T Sơn 
Thuyền Lâm (Maha Panno Đại Trí, Pháp Từ) * Hiệp Ngọc 
Võ (PA) * Lâm Quang Hiền * Diệu Đức * GĐ Linda 
Nguyễn * Cavin M Lê * Sơn Võ Hồng * Tâm Hân Huệ * 
Tâm Đỗ * Thy Đào * Huờng Kim Đào và Thiệu Đào * Loan 
Trần * Trần Khúc Kiên * Norman Van Toai * Tara Van Toai 
* Phan Nguyễn * GĐ Đỗ Đinh Lộc * Hoàng Đức Thành * 







cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 320 


Kim Huỳnh * Lynn Tạ (hồi hướng hương linh thân phụ Tạ 
Nam Tang) 


THÍCH CA THIỀN VIỆN & ANANDA THIỀN VIỆN 
(CALIPORNIA) 

Sư Khánh Hỷ * Sư Tuệ Thắng * Sư Minh Trí * Sư Tuệ Trí * 
Sư Kim Muôn * Sư Hiền 

Sư Cô Tịnh Thủy * Sư Cô Vira * Sư Cô Diệu Thiện * Tu nữ 
Daya * Tu nữ Tịnh An * Tu nữ Tịnh Phúc * Tu nữ Khanh 
An. 

Diệu Lý * Hoa Lưu * Trần cẩm Hồng * Hiệp Hoàng * Thái 
Tú Hạp, Ái Cầm, Huy Dung, Huy Đức, Doanh Doanh, Andy 
& Joyce * Lâm Quang Dũng * Chi Minh Nguyễn * Tâm Hà 

* Võ Ngọc Kỉnh * Bùi Hồng * Tâm Lưu * Hà Thị Nhàn * 
Thiện Hiền * Thiện Tịnh * Lê Thị Huế * Lê Văn Long * GĐ 
Tuệ Phuớc * Diệu Liên * GĐ Trần Thiện Vinh * Trần Trung 
& Hoa * Trương Hùng & Trương Hà * Diệu Mỹ * Nguyên 
Thiện * Cô Bé * Điệp Nguyễn * Nụ Trần * Phương Nguyễn 

* Hương Vũ * Nguyễn Thị Liệu * Nguyễn Thị Mùi * Bảo 
Lộc * Khánh Hoà * Kim Đáo Lâm Hồng * Thành Trần, 
Dương Trang, Nam & Christine * Quảng Tín * Kim Quy * 
Trương Điền & Trang * Hương Lương * Thùy Dương * 
Victoria Lê * Diệu Châu * Chân Lưu Từ * Trung Hiếu * Thu 
Muội * GĐ Võ Thị Nhiều * Hương, Thúy & Khoát * Bạch 
Liên, Hoài Thi & Howard * GĐ Sumana Ngọc Sương Phạm 

* GĐ Phạm Thị Kim Cương * GĐ Phan Liên * Hồng Hạc & 
Minh Vĩ * Susan p Nguyễn * Hải Bàn & các con, Tố Anh, 
Từ Ảnh & các bạn * Hảo Quách * cẩm Tú Hồ * GĐ Hoàng 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 321 


Nguyễn * Trần Tươi và Mai Nguyễn * Amy Nguyễn * GĐ 
Liên Thu Huỳnh * Trần Tĩnh & Bùi Thị Hoàn * Trần Hoàng 
Tâm, Thanh Trúc & Thiện Mill * GĐ Lê Văn Cho, Sư Cô 
Tuệ Đăng, Thiên Lộc, Hoa Xuân, Hữu Duyên * Laura Hà 
Phùng * GĐ Tịnh Tâm * Trương An Visakha * Nguyễn 
Thảo Hiếu * Nguyễn Thảo Vân * Nguyễn Vincent * Nguyễn 
Kenneth * Nguyễn Zachary * Christina Điệp Nguyễn * 
Phạm Thị Nga, Đoàn Trung Nghĩa, Đoàn Trung Hiếu, Đoàn 
Mỳ Trang, Đoàn Thị Thu Thảo, Đoàn Minh Thuận & Đoàn 
Minh Trung * Tiết Trần * Bửu Hoàng Tuyết * Trần Thu 
Thủy * Tâm Đoàn * Trần Phước Chương * Kevin Wen Tô * 
Khiêm & Lisa Tô * David Huỳnh Khâm Nguyên * Tôn Nữ 
Diệu Xuân * Lê Thị Tuờng Vân * Lê Thị Gia Ninh * Lê 
Nguyên Trực * Sandy Nguyễn & GĐ Bùi Đình Ngọc * Quản 
Đích * Quản Phong * Quản Lân * Bùi Thúy Chi * Nga 
Huỳnh * Mạch Anh * GĐ Nguyễn Văn Lộc * GĐ Trần Văn 
Siêng * GĐ Phan Ảnh Hỷ * Tammy Liang * Tuyền Linh * 
GĐ Quách Yến Thơ * GĐ Angie Bạch * Chantell Lê * Kim 
Oanh Vũ * Vivian Nguyễn * Quách Kim Liên * Tịnh Minh * 
lacquelyn Phan, lustin Phan & Jennifer Phan * Trần Minh 
Lợi * Trương Giang * Trương Điền, Trang, Kiến & Tuệ * 
Trần Dung * Phạm Minh Anh * K.s. Ngọc * Hồ Công Min * 
Trần Tú An * Trần Văn Thông * Nguyễn Đức Tài * Phong 
& Yến * Chung & Lộc * Lê Văn Hải * Trần Vinh * Trần 
Phuớc * Nguyễn Khoa Diệu Trang * Măng Cụt * Thảo * 
Vinh * Bé * Cu Tèo * Quyên * Trân * Khoa * Judy Hồ * 
Thân Trọng Sỹ * Tôn Nữ Nguyệt Nga * Hồng & Khin * 
Phan Quang Trung * Tài Nguyên * Eric Trần * Phạm Linh * 
Duy Văn * Vincent Trần * GĐ Vĩnh Luyện * Tôn Nữ Diệu 
Lan * Chương Tạ & Diệp Tạ * Trần Vỹ Dạ * GĐ Trịnh Văn 
Phúc, Trương Kim Hồng, Nguyễn Tinh Tấn & Ngọc Bình * 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 322 


Kim Vũ Trương * GĐ Phan Thị Vui * Vân La * Nguyễn Thị 
Thân * Phạm Hải, Phạm Hạnh, Trịnh Hoàng, Viễn & An * 
Nguyên Khiêm và các con: Thùy Khanh, Thùy Trang, Thùy 
Dương, Thùy Anh, Khiêm & Thảo, Minh & Trinh * Đặng 
Bá Đạt, Thanh Hồng, Thanh Hằng, Thanh Thảo, Đức Long, 
Trí Cuòng, Bích Ngọc, Quốc Trung, Thanh Trúc, Denise 
Đặng * Trần Minh * GĐ Lương Mỳ Trân, Lương cẩm Vinh, 
Lương Cẩm Hòa, Kim Trương, Kim Ong, Lương Thục Trân, 
Lương Bửu Trân, Lương Như Trân, Nguyên Bảo, Quảng 
Minh, Quảng Mỹ, Trịnh Chi Tiên, Ngô Quý Vinh, Trinh 
Trung Chấn, Trịnh Trung Hiền, Trịnh Tú Lan, Trịnh Tú 
Liên, Trịnh Tú Anh, Hồ Tín * Phạm Hoàng * Rose Oanh 
Trần * Nguyễn Thị Ký * Pháp Huy Hoa Trần * Nga Kapar * 
Hoa Shrag * Nguyễn Kim Chương * Lê thị Bạch Yến * Tịnh 
Minh Thy Thy & Andrew Nguyễn * Thanh Xuân & Tâm 
Đường * Vũ Mai Trang * Huỳnh Thanh Lan 


THIỀN VIỆN BỒ ĐỀ (PLORIDA) 

Sư Cô Tịnh Thanh * Diệu Lạc * Bửu Pháp * Pháp Sương * 
Phan Thị Huệ * Tâm Niệm Giới * Pháp Từ * Giác Minh * 
Diệu Hòa * Quang Phạm Nguyễn * Hằng Tạ Nguyễn * 
lessica Phạm Nguyễn * Derek Phạm Nguyễn * Ryan Phạm 
Nguyễn * Nguyễn Tạ Huyến * Pháp Nguyệt * Tuấn Vũ * 
Pháp Liên * Pháp Tâm * Diệu Phi * Từ Quang * Tạ Nguyễn 
Thanh Margaret * Tạ Nguyễn Phuong Lisa * Tạ Nguyễn 
Kim Mary * Tạ Thị Huờng * Tạ Tuyết Trinh * Diệu Ân 
Ngọc Hòa * Phan Đức * Trương Đinh Nhân * Trương Thúy 
Phi * Huệ Khai * Tạ Phúc * Ann Thạch * Pháp Ân * Thịnh 
Nguyễn * Pháp Sĩ * Trương Thị Hữu Hạnh * Pháp Thọ * 
Mai Nguyễn * Nguyễn Thị Thành * Ngộ Giáo * Hạnh 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 323 


Khánh * Hung Trang Mạch * Pháp Tâm Hành * Pháp Ngộ * 
Pháp Trúc Liêm * Xin hồi huớng phuớc báu này đến: 
Nguyễn Tự, Pháp Tuệ, Paul Proksch 


GEORGIA 


Ngô Đình Bản * GĐ Ninh & Thảo Nguyễn * GĐ Lưong 
Ngọc Tâm * GĐ Huỳnh Mỳ Duyên (hồi hướng hương linh 
Lương Ngọc An) 


MINNESOTA 

Danh Phạm (hồi huớng đến Mẹ Lưu Thị Kim Sao và em gái 
Phạm Lưu Hoàng Yến) * Phạm Khắc Thiệu * Phạm Thu * 
Mai Nguyễn * GĐ Xuân Vũ * Trịnh Tuyết Nhung * GĐ 
Trương Túc Hoa * GĐ Bùi Thị Liềng * GĐ Hồ Trang Trọng 
* GĐ Diệu Hằng * GĐ Chơn Ngọc Diệu * GĐ Đặng Đài 
Trang * GĐ Võ Anh Đào * GĐ Nguyễn Chọn * GĐ Tịnh 
Thiên * GĐ Phan Thị Yến * GĐ Phạm Ngọc & Nguyễn 
Phong * GĐ Đàm Thị Mỹ Hoa * GĐ Trần Thị Tâm * GĐ 
Phan Nguyên * GĐ Phạm Hoàng Anh * GĐ Huệ Châu * GĐ 
Nguyễn Quý Tâm * GĐ Lê Thị Tuyết Hồng * GĐ Nguyễn 
Đạt Ngân * GĐ Lê Khoa * Nguyễn Văn Tiệm & Nguyễn Thị 
Phụng * Phuong Bửu Kỳ & Mẹ Huỳnh Trang * Lê Mỹ & Lê 
Hữu Phuớc * GĐ Võ Kim & Bùi Thảo * GĐ Nguyễn Thị 
Triều 

NEWJERSEY 


Thúy Trương 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 324 


NEW MEXICO 

Vinh Nguyễn và Vân Tạ 


NEW YORK 

GĐ Sư Cô Diệu Hiền * Jacky Dương 


NORTH CAROLINA 


Quách Ngọc Đông và Nguyễn Công Định 


PENSYLVANIA 

Châu Thái (hồi hướng cho Cha: Thiện Trí Thái văn Xuyên, 
Mẹ: Diệu Lành Lâm thị Lon, và Cửu huyền thất tố: Minh 
Qui Thái Chấn Cường, Thiện Hiếu Thái Chấn Phát, Minh 
Thiện Pinh Hùa Qua) 


TEXAS 

Quỳnh Như & Thắng Võ * Quỳnh Giao, Quỳnh Nguyễn, Võ 
Minh Qui, Võ Huy Long * Minh Huệ * Hằng Nguyễn & 
Hiếu Vũ * Lê Hoàng Hương (Diệu Trí) * Hứa Kim Hoa * 
Hưng & Lan Hứa * Vân Lục & Mimi Lục * Thanh Phụng & 
Thu Cúc Trần * Hồ Tuyết Lan * Jane Bạch Lý * Visakha 
Sulila Nguyễn * Lê Thị Huỳnh * Phạm Mai Hương * Phạm 
Thị Yên * GĐ Tiffany Phạm Thân *- GĐ Tenniíer Phạm * 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 325 


Cao Thị Hưong * Lê Thị Mùi * Hồ Uy Nghiêm & Hồ Hạnh 
* Lâm Mộng Vân * Trần Kim Phuợng * Lý Đinh Tú * GĐ 
Bùi Văn Thành * Vinh Vũ * Nguyễn Quỳnh Anh * GĐ Trần 
Tâm & Mai Kha * Bùi Hữu Thu * GĐ Long, Tuyết, Tấn, 
Trang & Dzung * Liên Trần 


WASHINGTON 

Nam Trần & Hiền Vuơng * Huơng Nguyễn 


WISCONSIN 

GĐ Nguyễn thị Nhơn và các em 


CANADA 

GĐ Nguyễn Thị Gấm & Phuơng Thảo * Nguyễn thị Liệu 


PHÁP 

Diệu Chuơng * Kha Câm 


THỤY SĨ 

Đặng Thị Nga & Đặng Xuân Thái * một Phật tử ẩn danh 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 326 


ÚC CHÂU 

Cẩm Châu & Lý Phương Nhi * Đinh Thế Minh * GĐ Lạc, 
Uyên, Phi, Diana, Quý Nguyễn * GĐ Chị Lành * Campbell 
Bolvvell * Trần Quốc Khánh, Leno & Mallika * Kim Thân 
và Mai Thân * GĐ Nguyễn thị Lệ (cầu an cho Mẹ: Nguyễn 
thị Hên; hồi hướng cho Mẹ chồng: Đinh thị Hiểu) * Nguyễn 
thị Nhiều (cầu an tất cả chúng sanh) * Lưu Minh Luân * 
Nguyễn Thành Nhân (cầu an Mẹ: Nguyễn Trần Ngọc Oanh, 
Anh: Nguyễn Phước Đại, Em: Nguyễn Cao Đệ - mong tất cả 
được an vui và đầy đủ trí tuệ) 

VIỆT NAM 

GD Cẩm Thúy, Trần Đức Kiên, Trần Đức Cường * GĐ 
Nguyễn thị Cúc * GĐ Trần thị Ngọc Ánh * GĐ Hồ văn Lộc 
* GĐ Trần đại Chương 


GHI CHÚ 

Quý danh các Phật tử chưa có trong danh sách này 
sẽ đuợc bo túc trong lần tái bản sắp tới. 





cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 327 


^CiẩẢjíA.[^CulẢu-ỉ^CUÍẢu-[ 





cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 328 



Nguyện cho tất cả chúng sanh 
Cùng chia trọn vẹn phước lành hôm nay 
Nguyện cho tất cả từ đây 
Luôn luôn an lạc, duyên may mọi miền. 

Nguyện cho chư vị Long Thiên 
Trên tròi dưới đất oai thiêng phép màu 
Cùng chia công đức dầy sâu 
Hộ trì Chánh Pháp bền lâu muôn đời 




cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 329 



SAKYAMUNI BUDDHIST MEDITATION ASSOCIATION 
THÍCH CA THIỀN VIỆN 
15950 Winters Lane 
Riverside, CA 92504 
(951)780-5249 

VIETNAMESE-AMERICAN BUDDHIST ASSOCIATION 
lETAVANA VIHARA - KỲ VIÊN Tự 
1400 Madison Street 
NW Washington, DC 20011 
(202) 882 - 6054 

SADDHAMMA MEDITATION SOCIETY 
TÂM PHÁP THIỀN VIỆN 
574 Willow Brook Road 
Bumpass, VA 23024 
(804) 556 - 6162 


ÃNANDA MEDITATION CENTER 
ÃNANDA THIỀN VIỆN 
1661 w. Ceưitos Avenue 
Anaheim, CA 92802 
(714) 603 -7333 



cuộc ĐỜI ĐỨC PHẬT * 330 



Printed by PAPYRUS 
1002 s. Street, San Jose, CA 95112 
(408)971-8843 
papyrusqt @ y ahoo. co 










